PHÁP HÀNH: 
ĐINH và TUÊ 


RINPOCHE KHENCHEN THRANGU 


Việt dịch: Thích nữ TRÍ HÒA 
-2015- 





PHÁP HÀNH ĐỊNH VÀ TUỆ 


Rinpoche Khenchen Thrangu 
Trí Hòa chuyên ngữ 


1. Giới thiệu về sự an định và nội quán 
của Thiên 

- Tại sao phải thực hành Thiền 

- Cốt tủy của Định vả Tuệ 

- Từ nguyên của Định và Tuệ 

- Sự không thẻ thiếu của Định và Tuệ 

- Hành trình tiến triển của Thiền 


PHÂN MỘT 


2. Định: Thiên tĩnh lặng 
- Chuẩn bị cho phương pháp hành 
thiền 
- Phân loại thiền 
- Bốn chủ đề thiền 
- Bốn chướng duyên thiền 
- Giai đoạn đặc biệt của thiền 


3. Nhận thức kinh nghiệm trong tiến trình 
thực hành thiên 

- Năm lỗi 

- Tám đối trị 

- Sáu thông, chín cấp, và bốn sự cam kết 

- Khẩu truyền theo truyền thông 

- Đạt định 

- Mục đích của sự đạt định 


PHẢN HAI 


4. Tuệ minh sát: Nội quán 
Chuẩn bị cho sự hành trì tuệ quán 
Các hình thức khác nhau của tuệ quán 
Phân loại tuệ quán 
Phương thức của tuệ quán 
Đạt tuệ quán 


PHẢN BA 


5. Hợp nhất giữa Định và Tuệ 
Thực hành sự hợp nhất 
Thời gian của sự hợp nhất 
Kết quả của sự hợp nhất 
Các pháp khác của Định 
Giai tầng và kết quả của thiền 


LỜI DẪN (VÀO ĐÈ) 


Nền tảng cho sự hảnh trì Phật pháp theo 
lời dạy của đức Phật luôn luôn song hành. 
Một mặt, sự phát triển trí tuệ, mặt khác, thoát 
khỏi mọi xúc cảm và các chướng duyên qua 
sự hành thiền. Tuy nhiên, có nhiều sách giải 
thích tiến trình làm cách nảo và tại sao ta phải 
thực hành thiền. Quyển sách này do ngải 
Khenchen Thrangu, phát họa chỉ tiết chỉ cho 
ta triển khai hai môn chánh của thiền - Định 
và Tuệ- từ giai đoạn khởi đầu cho đến lúc 
hoàn toàn thành tựu. 

Dĩ nhiên có rất nhiều lời giải và phương 
pháp dạy về môn thiền, nhưng Thrangu chọn 
"Kho tảng cho sự hiểu biết" làm căn bản cho 
Ngài chỉ dạy vì tác giả quyền sách này là 
Hiền giả Jamgon Kongtrul, nôi tiếng về trí tuệ 
và kinh nghiệm thực chứng cho rất nhiều 
dòng tu tại Tây Tạng và là bậc tôn sư khai 
sáng ra dòng Ri-me trên toàn thế giới. Ngài 
cũng được nổi tiếng trong việc viết sách và 
hoản thành trăm văn học phẩm cho cả hai 
dòng (Nyingma) Cổ mật và Mũ Vàng 
(Kagyu). Khi Thrangu nói về "văn bản" là 
Ngài muốn nói đến chương thứ tám của 


„ 


quyền thứ nhất trong năm quyền "Treasury of 
Knowledge" (Kho tàng của hiểu biếp. 
Chương này được KiIki Edkelus và 
Chryssoula Zenbini chuyển ngữ. Sách bách 
khoa trong chương này chứa đựng quan điểm, 
cách hành thiền không chỉ từ truyền thống 
kinh điển mà gồm cả truyền thống đại thừa và 
Kim Cang thừa. Là bộ sách bách khoa chung, 
nó chứa đựng cả một lượng tài liệu thâm diệu 
trong mỗi câu để cho người đọc được năm 
vững yếu chỉ thực hành. Như thế, đối với đọc 
giả phương Tây muốn tìm học, hiểu phương 
pháp vĩ đại này, phải được sự bình giải sâu 
rộng của người học giả thân chứng và thành 
tựu. Ngài Khenchen Thrangu đạt được cả hai. 

Tôn giả Khenchen Thrangu cũng được 
nổi tiếng khắp nơi là một vị thầy đạt đạo, và 
đã dạy cả ngản thiền sinh trên ba mươi quốc 
gia. Kết quả, bình luận này chứa đựng các 
phương pháp thực dụng và nội quán từ sự 
giảng dạy và thực tập thay vì chỉ là sự giảng 
dạy uyên bác suông trong văn bản. 

Sau hết, để cho quyền sách này được dễ 
đọc, các từ ngữ Tây Tạng đã được ráp vần 
theo hệ thống ngữ âm học. Đọc giả có thể tìm 
ra nguyên ngữ Tây Tạng và sự chuyên dịch ở 
phần sau cuốn sách. 

Clark Johnson - Ph. D 


6 


1. 
GIỚI THIỆU THIỀN TĨNH LẶNG 
VÀ NỘI QUÁN 


Pháp thiền này từ văn bản Kho Tàng 
Hiểu Biết "The Treasury of Knowledge". 
Văn bản này được gọi là quý báu vì nó tập 
hợp rất nhiều tài liệu từ kinh và chú vả trình 
bày theo dạng súc tích. Chăng những văn 
bản chứa đựng mục đích lời dạy của đức 
Phật mà còn dạy về chương cú, y học, thơ 
phú, thiên văn, và các đề tài khác. Vì văn 
bản bao gồm rất nhiều đề mục, nên được ØỌI 
là "văn bản bao trùm tất cả trí hiểu biết." 

Tác giả quyển "Treasury of 
Knowledge" (Kho Tàng Hiểu Biết) là Tôn 
giả Jamgon Kongtrul (1813-1899). Ngài 
sanh vào gia đình nghèo, lúc ra đời cha vừa 
mất, vì thế gia đình chỉ còn Ngài và mẹ. Mẹ 
Ngài gởi Ngài vào Tu viện để tránh vảo 
quân ngũ. Ngài làm đệ tử cho Tai SItupa thứ 
Chín, Pema Wangpo. 

VỀ sau, Ngài làm giáo thọ cho 
Karmapa thứ 15, Khakhyab DorJe. 


Trong quyền "Treasury of Knowledge" 
giảng dạy tất cả tầng lớp, bao gồm kinh điển 
và mật tông. Luôn cả sự giảng dạy cho 
người hành giả phải thực hành thế nào cho 
mÔI giai tầng, làm cách nảo để tiến triển ở 
mỗi cập bực v.v.. 


Tại sao Bí thŠ ta phải hành thiền? Để 
bắt đầu, Tôn giả Jamgon Kongtrul trả lời câu 
hỏi: Tại sao phải hành thiền. Thiền, Phạn 
ngữ là "samadhi", Tây Tạng là "ting dznn". 
"Dzin" nghĩa là "giữ", giữ một cách vững 
chắc, không giao động, để không có một 
động tác lay chuyển nảo. Có nghĩa là trong 
lúc hành thiền, tâm không bị vọng tưởng, 
chướng ngại và ý thức tiêu cực làm ảnh 
hưởng. Thay vào đó, tâm được hoàn toàn 
vững chãi không giao động. "Samadhi" 
được dịch là "gom" (Tạng ngữ). Từ nảy rất 
gần với từ "kom", có nghĩa là "để trở thành 
thói quen làm một việc gì,” cho đến khi nó 
trở thành một phần của bản thân. Thiền 
giống từ làm cho quen vì hành giả tiếp tục 
hành thiên dù thỉnh thoảng không được như 
ý. Chướng duyên và sự cô thường xảy ra, 
nhưng cứ tiếp tục hành trì thì mọi việc sẽ trở 
nên dễ dàng và tự nhiên. Vì thế qua thói 
quen hành giả có thê giữ trạng thái thiền. 


Samadhi gồm thiền tĩnh lặng “samatha' 
và nội quán ”"vipasyana". Sau khi nhận lãnh 
sự chỉ dạy về hai loại thiển này, hành giả 
cần phải hiểu rõ bằng trí tuệ đề đạt thật thấu 
đáo. Sau khi thấu rõ rồi, cần phải thực hành 
và thiền quán đề những øì đã học được thâm 
nhuân. Dù người đã lão thông giáo pháp, 
cũng không có ích lợi nếu không thông hiểu 
rõ pháp thiền định và tuệ. Vì thế, hảnh giả 
phải thực hành để những gì đã học trên lý 
thuyết trở thành một phần của mình. Do đó, 
trước tiên chúng ta cần phải nghiên cứu 
phương pháp thiên. 

Có rất nhiều giai đoạn đề hiểu về thiên. 
Khi nghe (văn học) giáo pháp, ta có được sự 
hiểu biết, từ sự suy tư về lời giảng dạy ta có 
được kiến thức (tư học). Hai pháp này chưa 
đủ để mở mang kiến thức vì ta cần phải 
quán vào trong để có sự thông hiểu đạt từ 
thiền quán. Thay vì chú tâm ra bên ngoài để 
nghe giảng dạy, ta phải đem sự chú tâm vào 
trong để phát sanh sự thấm thấu về thiên, 
chú tâm vào vạn tượng bên ngoài không đạt 
được lợi lạc vì tâm sẽ bị quây nhiễu bởi 
vọng, chỉ có cách duy nhất để thoát khỏi 
vọng là quay trở vào trong mả thiền quán. 


Tôn giả Jamgon Kongtrul cho hai thí 
dụ để rõ sự cần thiết quan trọng của thiên. 
Thí dụ thứ nhất. là người nông phu. Người 
nông phu được âm no và hạnh phúc, ông ta 
cân phải cày ruộng, siêng năng để gặt hái kết 
quả. Đề có lúa tốt đầy ruộng chưa đủ, ông ta 
phải gom lúa lại và nấu ăn. Giống thế, chỉ 
nghe và suy tư không đủ, ta phải thực hành 
để loại bỏ tiêu cực trong tâm và phát sanh trí 
tuệ. Trong thí dụ thứ hai, mượn từ tôn giả 
Tịch Thiên, người bác sĩ cần hiểu rõ các loại 
thuốc và cách trị bệnh của mỗi vị thuốc qua 
sự học. Sự thông hiểu không trị hết bệnh, 
phải uống thuốc mới khỏi. Giống thế, nghe 
và suy tư giáo pháp không đủ vì nó không 
thể diệt vọng tưởng và an tâm. Đề phát triển 
khả năng trí tuệ, ta cần phải thực tập thiền 
quán. Thực tập thiền quán có nghĩa là làm 
quen với thiền quán. Nếu tâm ta an tĩnh và 
hạnh phúc trong đời sông thường nhật, thì 
tất cả ngoại cảnh đều vui tươi và đẹp đế, nếu 
tâm ta không vui thì tất cả vật chất bên ngoài 
đều không đẹp. Chúng ta cần phải làm cho 
tâm được an tĩnh và hạnh phúc để phát sanh 
trí tuệ, điều nảy được thành tựu nhờ thiền 
quán. 


Samadhi, trạng thái thiền sâu thắm, 
10 


được hàm chứa bởi hai yếu tố: định và tuệ. 
Sự thật thì có rất nhiều kỹ thuật thiền quán, 
nhưng tất cả chỉ được phân loại làm hai 
phân. Trong kinh "Definite Explanation of 
the View", đức Phật dạy: Thiền quán của A 
La Hán, thuộc Nam tông, Bồ tát thiền của 
Đại thừa và Như Lai thiên. Tất cả đều gồm 
hai loại: Định và Tuệ. Để hiểu răng tất cả 
thiền quán đều từ Định và Tuệ hảnh giả nên 
chuẩn bị để thực hành, và cũng nên tìm hiểu 
lời giáo huấn đặc biệt để thực hành. Mục 
đích thực hành thiền định và tuệ trong Nam 
tông là để đạt hạnh phúc và các khả năng 
đặc biệt. Mục đích của đại thừa là đem lợi 
lạc cho chúng sanh, quan điểm nảy rộng lớn 
nên cần động cơ thúc đây mạnh hơn. Vì vậy 
nên được gọi là cỗ xe lớn. Trong đạo Phật, 
kết quả của đại thừa và tiểu thừa phát xuất 
từ sự thực hành định và tuệ. Và đạt kết quả 
.... Cũng do định, tuệ. 

Tôi đã gặp rất nhiều người trong các 
chuyến hoằng pháp bên Châu Âu và Bắc 
Mỹ. Họ cho tôi biết về các sự cố cá nhân 
thuộc tinh thần, thể chất, không hạnh phúc, 
bất toại ý với công việc và của cải. Đề trả lời 
cho tất cả sự cô này đều như nhau: làm sao 
cho tâm bình, tĩnh lặng và phát triển trí tuệ 

II 


thông hiểu. Hạnh phúc bình thường trên thế 
gian đều tùy thuộc vào sự thực hành định và 
tuệ. Trong kinh đức Phật dạy căn đề để 
thành tựu mục đích cho tất cả thế gian và 
hành động tâm linh là định và tuệ. Trong 
kinh nảy đức Phật và ngài Bồ-tát Di Lặc vấn 
đáp trong dạng thơ. Đức Phật nói với Bỏồ-tát 
răng: Tất cả khả năng mà các hảng A La 
Hán, Bồ-tát và các vị Như Lai thành tựu là 
do kết quả của định và tuệ. Điều này nói lên 
tầm quan trọng của định tuệ vì chúng là gốc 
rễ của tất cả thiền quán. Biết được như thể, 
người hành trì nên phát tâm thực tập hai loại 
thiền quán này. 
THỰC CHẤT THIẾT YÊU CỦA ĐỊNH VÀ 
TUỆ 

Định là an tâm chuyên chú vào một đề 
mục để cho các vọng tưởng không phát 
sanh, tâm trở nên yên vững. Tâm an trong 
tnh lặng. Vậy định là trạng thái tâm an 
trong tĩnh lặng. Đơn giản giữ tâm yên một 
chỗ không phải là định của thiền quán, vì 
theo chân định, đề mục được dùng phải là 
vật gì tích cực. Vật tiêu cực sẽ gây ra sự vin 
níu, bám víu, nóng nảy, hoặc làm cho tâm 
phát sinh lãng đãng, không thê an. Chú tâm 


12 


vào đề mục tích cực khiến tâm an trú vào 
tnh lặng. Định là sự thực tập đề ngăn chận 
các vọng tưởng phát sanh. Có người có thể 
lầm nghĩ rằng định là trạng thái không có ý 
tưởng, giống như khối đá. Không phải thế, 
vì tâm định trong thiền quán rất an bình, 
vững chãi và rất trong sáng, để tâm có thê 
phân biệt và chia loại vạn pháp rõ ràng. Sự 
trong sáng này là tuệ, hay nội quán, được 
phát sanh qua định. 


Bản chất hay thực tánh của định được 
diễn tả trong kinh "Cloud of Jewels". Kinh 
cho biết nêu tâm có nhiễu ý tưởng, người đó 
không thể chú tâm vào đề mục. Tâm không 
chú tâm vào đề mục vì vọng tưởng khiến 
cho tâm bị xao lãng, phóng ra. Nếu tâm có 
thể chú mục vảo đề mục không xao lãng, 
không đi hoang thì đạt định. Kinh cũng cho 
biết tuệ là sự hiểu biết tường tận trong đó 
mọi vẫn để thông thâu rõ ràng minh bạch; 
tục để thây rõ tục đề, chân đề thây rõ chân 
đế. Thấy rõ bản thể vạn pháp như nó là, 
điều này nói rõ ý nghĩa của tuệ minh sát. Bài 
bình luận trong kinh "“Cloud of Jewels” được 
sáng tác bởi ngải Thế Thân, là một đại thiền 
giả về Vi Diệu Pháp. Ngài Thế Thân cho 
răng trong chân định, tâm có thê an trú trong 

13 


tâm. Tâm thật sự thư giãn nên nó có thể tự 
an trú như nó là, một cách tự nhiên, không 
bị vọng tưởng lay động. Phóng tâm, Tạng 
ngữ là "Yengwa", có nghĩa là bị lôi kéo. Từ 
phóng tâm trong văn bản này có gốc từ sự 
cuốn đi không tự chủ bởi dòng thác mạnh. 
Giống thế, tâm không thê đứng yên một nơi 
vì bị lôi kéo. Nếu như tâm an trú trong tâm, 
thì nó ở yên một chỗ, nó trở nên vững chãi, 
tĩnh lặng, và thư giãn. Kinh cũng nói, "Định 
là tâm an trú một nơi," ngài. Thế Thân n. 
thích trong bải bình luận rằng tuệ là "s 
phân biệt rõ ràng các vạn pháp”, có nghĩa là 
các hiện tượng xuất hiện được nhận thức 
mỗi vật khác biệt theo bản chất riêng của 
chúng, một cách rõ ràng. Đây lả bản thể của 
tuệ. Với định và tuệ hành giả có được chân 
trạng thái của thiền quán với tâm an trú 
trong tâm và có khả năng phân loại các hiện 
trạng vũ trụ. Nếu không có định và tuệ, hành 
giả không thể có được chân định trong chân 
tuệ. 

Văn bản thứ ba lẫy ra từ tôn giả 
Jamgon Kongtrul là của ngài Liên Hoa Giới 
(Kamalasila). Vào thế kỷ thứ Tám, tôn giả 
Nguyệt Xứng đến Tây Tạng dạy các cấp bậc 
thiền quán. Với sự thực chứng, Ngài biết 

14 


răng mình sắp viên tịch, nên Ngài cho biết 
trong tương lai sẽ có sự cô xảy ra. Khi đó 
hãy đến Ấn Độ mời đệ tử ta là Liên Hoa 
Giới, sẽ giảng dạy thiền quán và đối trị tất cả 
sự Sai lầm có thể xảy đến. Đây là di chiếu 
cuối, xong Ngài viên tịch. 


Sự giảng dạy của ngải Liên Hoa Giới 
có thê tìm thấy trong quyền Giai Tầng Thiên 
Quán "Stages of Meditation". Trong quyền 
Kho Tàng Hiểu Biết "Treasury of 
Knowledge" là sự giảng nghĩa về định và 
tuệ chiếu theo sự giảng dạy của ngài Liên 
Hoa Giới. Phần thứ hai của "Stages of 
Meditation" giảng nghĩa bản chất của định. 
Trong định tâm liên tục chăm chú vào trong 
nên tâm rất an định và tất cả pháp bên ngoài 
đều lắng dịu. Chướng ngại của định là pháp 
ngoải như âm thanh sắc tướng v.v... Định 
được phát sanh khi tâm liên tục quán vào 
trong và an trú tự nhiên trong trạng thái đó. 
Ngài Liên Hoa Giới cho biết có hai sự sanh 
khởi từ định. Thứ nhất là bám vào định vì 
cho nó quan trọng và sanh cảm giác trong 
trạng thái hỷ lạc, cho đó là tự nhiên. Thứ hai 
cho rằng tâm "hoàn toàn thuần thục", có 
nghĩa là hành giả không còn tranh đâu với 
vọng tưởng hay phóng tâm. Hành giả có thê 

l5 


trụ tâm tùy ý không cần bất cứ sự đối lập 
nào. Đây là hai khả năng của định. 


Tóm lại, khi hành giả đạt định, hành 
giả không phải trong trạng thái vô tri, 
nghễnh ngãng. Khi đạt định hành giả loại trừ 
ý tưởng phóng tâm làm mất đi sự phân biệt 
rõ mọi vật. Không còn sự phóng tâm dẫn tới 
sự nhận thức và phân biệt rõ là tuệ. Bản chất 
của định và tuệ được ngài Liên Hoa Giới 
giải thích như thế. 


TỪ NGUYÊN CỦA ĐỊNH VÀ TUỆ 


Định - Phạn ngữ được dịch từ Tạng 
ngữ "Shi-ne". Sama, nghĩa là "an bình", 
Tạng ngữ "shiwa”" cũng là "an bình". An 
bình có nghĩa là tâm không bị phóng ra vì 
khi tâm bao trùm bởi giận tức, buôn chán, 
hối hận, thèm muốn, nó trở nên phóng túng. 
Nhưng trong định, tâm rất thư giãn không có 
sự cô nảo. Từ "tha" có nghĩa là "an trú", hay 
"vững". Tạng ngữ là "nepa". Trong văn bản 
nảy có nghĩa là tâm không liên kết bất cứ 
hành vi mạnh nào hay khó khăn nào mà an 
trụ trong trạng thái an. Có rất nhiều loại định 
khác nhau, hay trạng thái thiền quán, nhưng 
định lả căn đế của tất cả trạng thái thiền 
trong đó tâm an trú không xao lãng vảo đề 


l6 


mục và hoàn toàn g1ữ sự chuyên chú vào đê 
mục đó. 


Từ tuệ theo Phạn ngữ được làm thành 
hai phân. Phân thứ nhất, "vi" là từ ngăn của 
"vIsera", có nghĩa là "đặc biệt" trội hơn "ưu 
việt". "Pasyana" có nghĩa "thấy, nhìn”. 
Vipasyana là nhìn vạn pháp một cách trực 
tiếp, một cách đặc biệt rõ ràng. Nhìn và trực 
nhận bằng con mắt trí tuệ. 


SỰ CÂN THIẾT CỦA CÁ HAI: ĐỊNH VÀ 
TUỆ 

Bạn có thể nghĩ rằng thực tập định hay 
tuệ riêng không cần cả hai. Nhưng, dù thực 
tập phương pháp nảo, bạn cần phải thực tập 
cả định và tuệ chung. Có thể lấy ví dụ cây 
đèn bơ. Đèn bơ rất tỏ và sáng, nó cần có sự 
tương tục và không gió. Nếu ánh sáng không 
tỏ không tương tục, chúng không rọi sáng 
bóng đêm. Giống thế, để nhận thức rõ bản 
chất vạn pháp bạn cần phải hiểu rõ, chuyên 
tâm vào đề mục bao lâu tùy ý. Nếu không, 
thì không thể thâu rõ bản chất sự vật. Bạn 
cần phải có đủ định và tuệ. Như thế, bạn 
được hoàn toản tự do chú tâm và có thể 
chuyển chướng duyên để phát sanh trí tuệ, 
nếu thực hành định mà không có tuệ, bạn sẽ 


17 


không đạt thâu bản chất vạn pháp, bạn chỉ 
có thể trụ tâm một chỗ giống như bạn đi 
nghỉ hè, có kinh nghiệm an tĩnh ngắn hạn 
mà không được kết quả lâu dài. 

Nếu bạn thực tập tuệ không định, bạn 
sẽ không chuyền được tánh tiêu cực cần phải 
đẹp bỏ, vì tuệ không định sẽ không vững. Vì 
thế nếu bạn hiểu rõ tuệ, tâm bạn vẫn bồn 
chôn. Vì thế, bạn cần phải thực tập cả hai 
định và tuệ. Đức Phật cũng dạy rõ trong 
kinh và cả trong Kim Cang thừa. 


Tiến trình theo thứ lớp của thiền quán. 
Câu hỏi kế tiếp lả: Hành giả khởi đầu với 
định, hay tuệ, hay cả hai cùng lúc? 

Câu trả lời là bắt đầu với định rôi thực 
tập tuệ vì định là căn bản của thiền vả tuệ 
nương vào định. Trong thí dụ ngọn đèn bơ, 
định là bơ hay dâu còn tuệ là giây môi. Nếu 
không có bơ dâu thì không thê đốt đèn. Có 
dầu bơ thì bạn sẽ có ánh sáng. Giống thê, 
người hành giả cần định rồi phát khởi tuệ 
quán. 

Ngài Tịch Thiên là một đại học giả Ấn 
Độ, người được tôn giả Văn Thù gia trì, 
sáng tác quyển "A Guide to the 
Bodhisattvas' Way of Life." Ngài diễn tả tất 

18 


cả Sáu độ (Paramita). Ngải cho biết hành giả 
cần phải có tuệ nương vảo định. Một định an 
bình. Định mà hành giả hoàn toàn quen 
thuộc và thuần thấu. Nếu chúng ta có tuệ 
giác này phát sanh từ chân định thì chúng ta 
có thể vượt thoát vô minh. Vì thế, chúng ta 
cần phải khởi sự trước tiên với định. Trong 
chương thiên Sáu độ, ngài Tịch Thiên nói 
tinh túy của tuệ là nhận thức vạn vật một 
cách rõ ràng không xao lãng. Trí-tuệ-không- 
phân-biệt này nhận thức vạn hữu tương đối 
như nó là vật tương đối. 


Vậy với trí tuệ không phân biệt chúng 
ta có thể nhận định bản thể tâm, như nó là. 
Nhưng trước đó, tâm chúng ta cần phải được 
huấn luyện. Có nghĩa là chúng ta có thể sử 
dụng tâm như ý. Nếu chúng ta đưa tâm đi 
đâu, thì tâm đi đến đó, nếu chúng ta dụng 
tâm đến một chỗ, tâm sẽ ở đấy. Như chúng 
ta biết, thông thường thì tâm chúng ta như 
thuộc vào người khác. Nó lén phóng đi khắp 
nơi. Vì thế chúng ta cần hoàn toàn điều 
khiến tâm ta để được nhận rõ sự vật theo sự 
hiểu biết của tuệ giác. 

œ8%2 


2. 


THIÊN TĨNH LẶNG: ĐỊNH 


Chuẩn bị cho sự thực hành định. 


Có vài điều kiện thích hợp cho sự hành 
thiên, nêu chúng có mặt, Định sẽ phát sanh. 
Nêu không sẽ không đạt Định. 


Khi giáo pháp này được dạy tại Tây 
Tạng trong thế ký thứ VII (bảy), sự thấu 
hiểu và thực hành này rất thuận lợi, sau này 
vua Langdarma tàn phá giáo pháp này vào 
thế kỷ thứ X (mười). Sau sự hủy diệt chỉ còn 
lại một vài phương pháp nhưng sự thực hành 
không đúng. Kết quả là dân Tây Tạng không 
rõ giáo pháp nào đúng. Vì thế họ thỉnh cầu 
Ngài Atisa sang Tây Tạng năm 1042 vì Ngài 
được tin tưởng là vị có khả năng nhất vảo 
thời đó để dạy đúng phương pháp thực hành 
thiền quán. Ngài cũng là người được tiên 
đoán sẽ qua Tây Tạng đem lại nhiều lợi ích 
cho dân chúng. 


Khi đến lây Tạng, ngài Atisa dạy 
phương pháp thiền quán về định và tuệ. Sự 
giảng dạy này có thể tìm thấy trong quyền 


20 


"Lamp of The Path to Enlightenment" (Ánh 
Sáng Đạo Lộ Đưa Tới Giác Ngộ). Trong văn 
bản này Ngài dạy để thực tập định, người 
hành trì cần phải có điêu kiện thuận lợi. 
Ngay như nếu bạn chuyên cần và thực tập 
nhiều năm, mà nếu không có điều kiện thuận 
lợi, thì bạn sẽ không đạt được chân định. Vì 
thế Ngài cũng cho biết nếu tất cả điều kiện 
thuận lợi có mặt và bạn chuyên tâm chú mục 
vào đề mục tích cực, bạn sẽ đạt định và có 
thể phát sanh năng lực phi thường. 


Trong chương thứ nhì của quyển 
"Stases of Meditation" (Giai Tầng Thiền 
Quán), Ngài Liên Hoa Giới nói người hành 
trì nên ở nơi thuận tiện. Một nơi có thể có 
những thứ cần dùng. Về tâm thức, bạn 
không nên có nhiều sự mong cầu như "tôi 
cân vật này để hành trì, hay tôi cần hai, ba 
thứ để thực tập v.v..”... nhiều mong cầu chỉ 
tạo thêm chướng ngại. Nên thiểu dục, ít 
muốn, biết đủ. Bạn cũng nên từ bỏ các hành 
vi buôn bán và bạn cũng nên có kỷ luật tốt. 
Nếu được một nơi như thế thì rất tốt. Bạn 
cũng nên tránh sự móng tâm chuyển ý cũng 
như các ý tưởng và khái niệm. Đây là bảy 
điều kiện cần thiết để phát sanh định. 


21 


Trong kímh “Ornament of The 
Mahayana” Bồ-tát Di Lặc nói chúng ta cần 
thực hành một nơi dễ có những thứ như thực 
phẩm và y phục v.v... Nơi này cũng không 
có sự nguy hiểm hay trộm cấp. Một nơi 
không quá nóng quá lạnh hay âm thấp không 
tốt cho sức khỏe. Chúng ta cũng cân bạn 
đồng tu tốt cùng có quan điểm, tư cách 
giống chúng ta. Nếu họ có quan điểm và 
Cuộc sống khác, họ sẽ ngăn chúng ta đạt 
được tâm an định. Nơi thực tập cũng cần 
tránh bớt các loại sinh hoạt của nhiều người. 
Đây là điều kiện bên ngoài. Kinh cũng cho 
biết điều kiện trong của tâm như ít sự mong 
muốn, từ bỏ dẫn thân vào nhiều hoạt động. 
Sau cùng, Kinh giải thích điểm giữa tâm 
thức và thế giới bên ngoài, là hảnh vi đạo 
đức của chúng ta. Chúng ta cần giữ giới luật 
như năm giới, Bồ-tát giới. Điểm chánh là 
nếu phạm giới, tâm chúng ta sẽ không an trú 
vào trạng thái tĩnh lặng tự nhiên. Nói về giới 
Bỏ Tát, nếu chúng ta tức giận, ganh ghét, 
thù hăn v.v... thì tâm sẽ không an trú yên 
bình. Thay vào đó, chúng ta khởi tâm 
thương yêu và lòng từ bi đối với tất cả 
chúng sanh. Nếu như điều kiện trong và 
ngoài này dẫn đến sự lợi lạc cho người, thì 


2) 


điều kiện thuận lợi cho định sẽ thành tựu. 
PHẦN LOẠI VỀ ĐỊNH 


Có bốn loại thiền định. Thứ nhất là 
định Dục giới. Bạn làm cho tâm thật thư 
giãn nó sẽ trở nên hoàn toàn vững và thật an. 
Kế là định của Sắc giới. Tâm được vững 
trong định, có kinh nghiệm thật sâu về hỷ và 
lạc. Thứ ba là định Vô Sắc giới, trong định 
vạn pháp đều tan biến. Thứ tư là định Vô 
Tưởng, trong quá khứ loại này ít được thực 
hành. Các vị A la hán bên Nam tông thường 
thực hành và đạt tâm ngưng động, các thức 
dừng lại. 

Nói rõ hơn, có chín giai tầng Định. 

Thứ nhất, Dục giới có định nhất tâm, 
có nghĩa là người hành trì, tâm thức của họ 
không hoàn toàn vững nhưng họ có một vải 
năng lực định đề họ không bị lôi cuốn theo 
pháp bên ngoài. 

Kế, cõi Sắc giới, có bốn tầng định 
thành tựu. Thứ nhất là định nghiên cứu và 
phân tách. Thứ nhì là định hỷ và lạc. Thứ ba 
là định thở ra và hít vào. Thứ tư là định 
không bị tám lỗi. Hai lỗi thứ nhất là: 1) khổ 
của thân vật lý nơi Dục giới, 2) khổ tâm nơi 


2 


Dục giới. Sáu lỗi còn lại là lỗi của ba tầng 
định của Sắc giới, phân tách, nghiên cứu, 
hý, lạc, hít vào, và thở ra. Khỏi sự thở ra hít 
vào có nghĩa là trong trạng thái này, người 
hành trì hoàn toàn an trú không có bất cứ 
hơi thở nảo. Đây là bốn giai tầng định trong 
Sắc giới. 

Có bốn trạng thái thiền quán thuộc về 
Vô Sắc giới, là trạng thái giỗng như không, 
nhưng không phải không của Trung quán 
(Madhyamaka). Nó chỉ là khoảng trống 
không, trong đó không có gì đề nhận thức và 
chuyên chú. Có bốn giai tầng định trong Vô 
Sắc giới. Định không Vô Biên xứ, Thức vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng, phi phì 
tưởng xứ. Có tất cả là chín bậc định. Một ở 
Dục giới, bốn cõi Sắc và bốn cõi Vô Sắc. 
THÊ NGÔI 


Có hai cách ngôi: Bảy khía cạnh ngồi 
của Tỳ Lô giá Na và năm khía cạnh thiền 
(thông thường). Đoạn nảy tôi sẽ giảng về 
bảy khía cạnh của Phật Tỳ Lô giá Na. Tỳ Lô 
giá Na có nghĩa là "chiếu sáng, rõ rằng minh 
bạch". Là thế ngồi giúp hành giả có tâm 
vững và rõ. Nếu tâm trở nên xao động là do 
phong đại vi tế trong thân. Phong đại thô là 


24 


hơi thở ra vào. Phong đại vi tế liên hệ tới sự 
di chuyển của thân và ý tưởng. Thân và tâm 
liên hệ lẫn nhau, nếu phong đại vi tế này yên 
một chỗ trong thân, thì tâm yên tĩnh. Hành 
giả muốn cho phong đại vi tế yên một chỗ 
thì phải do đường kinh mạch trong thân 
(nadi) hơi thở di chuyên qua đường kinh 
mạch này. Nếu đường kinh mạch thắng và 
vững, thì phong đại cũng vững và tâm sẽ 
vững trụ. Muốn cho đường kinh mạch thăng 
và vững thì hành giả phải có một thế ngôi 
đúng khi hành thiên. 

Có nhiều loại phong đại (vayus). 
Phong đại đất giữ thân vững và chắc. Phong 
đại lửa giữ thân ấm, phong đại nước giữ 
thân không khô. Phong đại gió di chuyển 
toàn thân giúp thân cử động, còn phong đại 
thứ năm giúp thực phẩm vào bao tử, phân 
chia dinh dưỡng, tiêu hóa phân và nước tiêu. 

Thế ngôi thứ nhất: Giữ xương sống 
thật thăng đề đường sinh lực chánh được 
thăng (prana) phong đại này vào được kinh 
mạch chánh. Sanh lực này khiến cho thân 
vững và chắc. Nó cũng được gọi là phong 
đại đất vì nó là gốc khiến cho thân bên vững 
lâu dài. Nếu thế ngồi nghiêng trong khi 


SÁ» 


thiền, thì đường kinh mạch này sẽ nghiêng 
và đường sinh lực đi vào sẽ bị nghẽn. Vì thế 
hành giả phải ngôi cho ngay thì phong đại 
đất sẽ vào thăng, kết quả sẽ vững và bên. 


Phong đại nước khiến cho thân tươi 
mát, khi chảy vào kinh mạch chánh tự nhiên 
sẽ vững. Để cho phong đại nước chảy vào 
đường kinh mạch chánh, hành giả để hai tay 
theo thế ngồi thiền: Hai khuỷu tay hơi đưa ra 
ngoài. Phong đại lửa sẽ tự động đi lên trong 
khi phong đại nước vả đất tự động đi xuống. 
Đề cho phong đại lửa đi vào đường kinh 
mạch chánh, hành giả hạ căm xuống một 
chút, sẽ ngăn phong đại lửa phóng lên. 

Muốn đưa phong đại gió vào kinh 
mạch chánh, hành giả không được nháy mắt. 
Phong đại gió liên hệ tới cử động của thân, 
vì đôi mắt luôn nhảy sẽ khiến cho tâm động. 
Vì thế nên giữ mắt không động, chú tâm vào 
khoảng trống trước đầu mũi, hành động này 
sẽ khiến cho tâm yên và để phong đại gió đi 
vào đường kinh mạch chánh. Môi nên để tự 
nhiên, đầu lưỡi trụ trên nơi vọng (vòm 
miệng). Thế ngồi kiết già (thế hoa sen) sẽ ổn 
định phong đại thứ năm. 


Năm thê ngôi đâu liên hệ tới năm 


26 


phong đại. Phong đại nước có hai khía cạnh, 
mắt và môi. Phong đại nước cũng có hai 
khía cạnh. Hai tay khi ngồi thiền và khuỷu 
tay đưa ra ngoài. Có nhiễu cách chỉ dạy là 
trước khi ngôi nên thở ra ba lần để xả bớt 
khí tiêu cực. Thở ra hơi mạnh hơn bình 
thường, và nghĩ đang xả bỏ hết tội nghiệp, 
và thở vào một cách thư giãn. Lần đâu thở ra 
hơi mạnh hơn bình thường, lần hai mạnh 
hơn chút, lần ba mạnh hơn lần hai. Sau đó 
trở lại bình thường thư giãn. 


Hai tay nên bằng nhau, tay mặt đặt trên 
lòng bàn tay trái, hay đê trên đâu gôi, nêu 
thây dê chịu hơn. 


Tôn giả Jamgon Kongtrul nói có tắm 
khía cạnh ngôi thiền. 


Thứ nhất, hai chân tréo theo lỗi kim 
cang tọa hay bán già. Nên thư giãn, không 
nên dùng quá sức. Tập từ từ. Ngôi thư giãn. 

Thứ nhì, hai mắt nhìn xuống, không 
nên nhăm khít, không dùng sức, hoàn toàn 
thư giãn và đừng nghĩ đên nó. 

Thứ ba, thân hình phải thật thăng. Vì 
thân và tâm liên hệ lân nhau, nêu thân thăng, 
các đường kinh mạch mới thăng, luông sinh 


Ệ 


lực vi tế mới tuôn vào dễ dàng khiến cho 
tâm trụ và yên. Nếu thân cong, đường kinh 
mạch sẽ bị nghẽn và tâm sẽ ảnh hưởng lây 
vì vài đường kinh mạch sẽ không có sinh khí 
đi vào trong khi các kinh mạch khác sinh khí 
chảy vảo mạnh hơn sẽ khiến cho nhiều vọng 
tưởng khởi sanh. 

Thứ tư, hai vai phải ngang băng để 
thân thắng đứng, không nghiêng phải hoặc 
trái. 

Thứ năm, tầm nhìn hướng xuống theo 
đường thắng đầu sóng mũi, bể dài khoảng 
bốn lóng tay. 

Thứ sáu, để khoảng hở giữa môi vả 
răng tránh phát ra tiếng nghiền. 


Thứ bảy, lưỡi nên để trên vòm miệng 
trên đề tránh nuôt nước bọt. 

Sau cùng, thở tự nhiên, không nên 
dùng sức. Tám khía cạnh này khá quan 
trọng vì môi khía cạnh có mục đích riêng đê 
cho hành giả có kêt quả thành công như ý. 
BÓN ĐÈ MỤC THIÊN 

Có hai cách giải thích để giữ tâm khi 
thiên quán. Thứ nhât, mô tả tông quát, thứ 
nhì, theo trình độ đặc biệt. 

28 


Theo mô tả tổng quát, đức Phật dạy có 


bốn đề mục thiền. Thứ nhất, đề mục phủ 
trùm chung, vì nó chỉ chung cho vạn pháp. 
Đề mục này có thể chú tâm vào không cần 
phân tách, tâm đơn giản an trụ, hay không 
phân tách, với tâm nhìn vảo bản thể vạn 
pháp. 

Thứ nhì, đề mục làm cho cử động an 
bình. Lỗi thiền này tịnh hóa các lỗi. Những 
tiêu cực từ đâu có? Trong giáo lý, cuộc sống 
này của ta được tạo từ duyên kiếp trước. Đời 
sông kiếp trước do duyên nghiệp kiếp trước 
nữa, cứ thế tiếp tục. Trong kiếp sông này 
chúng ta cảm nhận sự đau thể xác, sự khổ 
tinh thần hay trái lại Những kinh nghiệm 
nảy do ba nghiệp chúng ta tạo từ kiếp trước, 
kết thành nghiệp. Dù vậy, không phải mọi 
việc đều do nghiệp. Vài người có lòng ham 
muốn cực độ hay thù giận sâu nặng có thể là 
do sức mạnh tiêm ấn trong kiếp trước mả 
không phải kết quả của nghiệp. Con người 
có thể có thói quen mong câu hay giận hờn, 
cảm giác này có thể trở nên mạnh, trong 
cuộc sông tương lai sẽ mạnh thêm. Nếu cuộc 
sông này chúng ta áp dụng cách đối trị thì 
lỗi này sẽ giảm dần. Nếu chúng ta quen lối 


29 


sống ham muốn và giận tức trong kiếp 
trước, thì đời sống này sự ham muốn đó sẽ 
gia tăng, sự giận tức cũng thế. Nếu trong 
kiếp trước chúng ta quen để tâm tán loạn, thì 
trong đời sông này chúng ta khó giữ tâm an, 
vọng tưởng sẽ kéo tâm ta đi hoang, chúng ta 
sẽ bị vọng tưởng khống chế. Sau hết, nếu 
chúng ta thừa kế sự vô minh sâu dày từ kiếp 
trước, chúng ta sẽ quen thuộc với nó trong 
kiếp này, thì tâm chúng ta sẽ chứa đựng toàn 
vô minh. Đây là sự giải thích năm hạng 
người (vin níu, thù hận, vô minh, ganh ty và 
tự cao) thiền quán là dùng cách đối trị tâm 
cho năm hạng người này. 


Nếu chúng ta nặng về ham muốn vật 
chất hay thân xác. chúng ta có thể quán 
tưởng thây ma hay vô thường. Đức Phật dạy 
thân người quý báu, nhưng chỉ nên dùng nó 
để tu tập và làm lợi ích chúng sanh, thể xác 
chính nó không quý. vô thường đến sẽ hoại 
diệt, quán như thế sẽ giảm đi sự luyến ái về 
tài sản hay thân tâm. 

Nếu cơn giận của chúng ta mãnh liệt, 
hãy quán từ bị và tình thương. Giận tức sẽ 
muốn hại người. Nên quán lấy thân mình 
trao đồi với người. thông thường, nếu chúng 


30 











k€@ KỈ cac D láƑỆ co th Ề Ï : = - 
- sanh tùy thuộc. vào c các nh u) vên I nhân. 








tư về các điều nà _học cách suy 











mục của "Thiên c HN át, thiền quí uán với đề. 


TS n. 


VÀ ` 8#. mét 
mục ngoà I; thứ h 1en @ tán với đề Thục 
c^ SÑ - =. cễ F- - s9 TY EAÃ cán 1 cv Ốc 





š nhưng Ì _bạn n chưa que Ien quán ưởng. Tiêt ên 
n nát thiên. Vì tỉ \ê, bư ớc đât Lbạ n cần. một 





=——— 


ê chọn - một vật khôi ng. _ khiến _cho 
3 


Tn ng „ bại n bắt ‹ đầu chủ tâm vì /ào ‹ đề mu IC, 











hg_ -lúc Me thiền „hiền gi không 


“ 


thứ s Hy, chỉ can _dị dùng bại 
ác và không vững chã 1 








Vậy, vọng tưởng chỉ là trò chơi hay biểu 
hiện của tâm. Vì thế, tư tưởng phát ra từ tâm 
thì nó trở về tâm. Tâm trở nên tĩnh lặng. 

Dạng tối hậu của định là làm cho vọng 
tưởng hòa nhập vào thức A lại da với tâm 
vững chãi và thư giãn. Nói cách khác, hành 
giả có rất nhiều vọng tưởng phát sanh từ 
thức A lại da và khi hành thiền phải nỗ lực 
đem các vọng tưởng này trở về thức trong 
sáng không đôi của A lại da, để hành giả có 
được một tâm thư giãn trong định. 

Thức thứ sáu cần phải thư giãn vào 
thức A lại da vì nó rời khỏi thức căn bản, vì 
vậy nó phải trở về. Trong lúc hành thiên, 
hành giả cần ý thức để an trụ và tĩnh lặng 
không có tư tưởng nào sanh khởi. A-lại-da- 
thức không làm chướng ngại cho thiền quán. 
Nhưng thức Mạt Na, cá tánh nó bám víu vào 
ngã, luôn luôn có mặt, nó làm chướng ngại 
cho thiền quán và chướng duyên cho sự giải 
thoát. 


Khi hành giả lần lần trở nên thuần thục 
về nhận thức sự vô ngã thì thức này lần hồi 
biến mất, nêu ý thức liên hệ tới năm thức 
trước, thì nó sẽ trở thành chướng ngại cho sự 
hành thiền. Nhưng nếu tâm an trụ vững và 


40 


không can dự vào các giác quan, thì không 
sao. Dù sao, tâm bình thường có thói quen 
liên hệ tới các giác quan, tốt hơn hết cho 
những người mới bắt đầu ngồi thiền, hành 
thiền nơi yên tĩnh riêng biệt. 


4I 


NHẠN DIỆN KINH NGHIỆM 
TRONG ĐỊNH 


Sự hành thiền trong kinh "Treasury of 
Knowledge" (Kho Tảng Hiểu Biết) mô tả 
theo kết cấu truyền thống của các đại thiền 
sư. Văn bản rất quan trọng vì các vị mô tả vả 
giải thích giáo nghĩa của đức Phật, lời chỉ 
dẫn cũng rất quan trọng vì đó là từ kinh 
nghiệm thật chứng thiền của ngài. Trước 
tiên, chúng ta hãy bắt đầu với sự cấu tạo 
theo truyền thống được mô tả thiền theo 
dạng năm lỗi có thể khiến cho sự hành thiền 
sai lạc, tám cách để loại bỏ những lỗi này. 


NĂM LÖI 


Khi hảnh thiền, bạn phải nhận diện 
kinh nghiệm xảy ra khi ngôi vả những lỗi để 
được diệt bỏ. Có năm lỗi phải loại bỏ qua 
tám điều đối trị Năm lỗi nảy ngăn chặn 
thiền quán phát triển được mô tả bởi tôn giả 
Vô Trước theo lời dạy của Bồ-tát Di Lặc 
trong kinh "Differentiaton of The Middle 


42 


Way from The Extremes”" (Sự Khác Biệt 
Của Trung Đạo Từ Hai Cực Đoan). Văn bản 
này cho biết nếu tâm có thể an trú trên một 
đề mục, thì tâm ây trở nên dễ uốn nắn và 
vững chãi trong định nên hành giả có thể 
điều khiến tâm theo ý của mình. Trái lại tâm 
bình thường như cỡi ngựa hoang, khi chúng 
ta cởi con ngựa hoang chúng ta không thê 
dừng trụ một chỗ và không thể đi đâu tùy ý 
muôn. Nhưng nếu tâm đã thuần thục và dễ 
uốn nắn, chúng ta tùy ý muốn tâm, làm gì 
cũng được. Chúng ta có thê dùng tâm đề gia 
tăng trí tuệ và sự hiểu biết, nễu chúng ta cần 
năng lực phi thường, khả năng nhìn thấu 
suốt, chúng ta có thể thành công như ý. 
Cách để ta đạt được một tâm như thế phải 
qua sự loại bỏ năm điều lỗi trong thiền quán. 
Thứ nhất là giãi đãi lười biếng ngăn 
chặn ta áp dụng thiền quán vì sau khi nhận 
lời chỉ dạy hành thiền chúng ta không khởi 
sự thực tập. Có ba loại giãi đãi. Thứ nhất là 
hôn trầm, không thích làm gì hết trừ ngủ 
nghỉ. Thứ hai, quyến luyến hảnh vi thế tục 
nên kết quả không hứng thú thực hành giáo 
pháp hay thiền quán. Thay vào đó dẫn thân 
vào các hành động thế tục như săn thú, nói 


43 


dối, gạt người vv.. . những hành động này chỉ 
để vui chơi, suy tư nhiều về nó nên thành 
thói quen. Mặc dù có tinh tân, nhưng nó làm 
chướng duyên cho sự tu tập giáo pháp. Đây 
gọi là bám víu vào hành động tiêu cực. Thứ 
ba là thoái chí và tự cáo lỗi, kết quả do nghĩ 
"ai cũng hành thiền được, nhưng tôi thì không 
thể, người khác thông hiểu giáo pháp, nhưng 
tôi thì không." Sự thật là ai cũng có thể hành 
thiên và tiến lên, nhưng vì ta đánh giá thấp 
khả năng mình, đây gọi là tự chối bỏ. 

Lỗi thứ hai là quên bằng lời chỉ dạy, vì 
thiếu sự tỉnh giác về cách ngôi thiền đúng. 
Khi hành thiền, bạn cần phải thật rõ ràng 
những gì mình phải làm, những lỗi nảo cân 
phải loại bỏ, những đối trị nào cần phải loại 
trừ, vả những đối trị nảo cân phải áp dụng. 
Vì thế bạn cân phải nhớ kỹ lời chỉ dạy. 


Lỗi thứ ba là chướng duyên sững sờ và 
xao động. Hai lỗi này có thể hợp lại làm 
một. Tâm sững sờ bị lu mờ và buôn chán. 
Trạng thái tâm này thuộc dạng mất sự trong 
sáng khôn lanh. Vì tế hơn, tâm có một chút 
trong sáng nhưng rất yếu ớt. Có hai loại trạo 
cử. Loại thô tế là khi bạn cứ suy nghĩ về 
hành vi quá khứ hay những cuộc vui đã qua 


44 


nên tâm không có thể yên để chuyên chú 
vào đề mục nảo. Trong dạng vi tế, bạn có 
chút ít sự yên tĩnh tâm, nhưng vẫn có ý niệm 
vi tế lãng vãng phát khởi. Vậy có hai loại 
sững sờ và hai loại trạo cử làm chướng 
duyên trong lúc thiền quán khiến cho tâm 
mất đi sự tĩnh lặng và trong sáng. 


Lỗi thứ tư là ứng dụng quá thấp, khi sự 
buôn chán xây đến hay trạo cữ nồi lên trong 
khi hành thiền, bạn đều nhận ra, nhưng 
không áp dụng pháp đối trị. Nếu không đối 
trị thì không thê phát triển thiền quán. 


Lỗi thứ năm là ứng dụng quá nhiều. 
Thí dụ, chán nản hay trạo cữ có thê xảy đến, 
dùng pháp đối trị ngay thì lỗi kia tự dứt. 
Nhưng bạn lại cứ tiếp tục dùng pháp đối trị 
mặc dù không còn cân thiết nữa. Đây lại là 
lỗi. Khi hết trạo cử thì bạn chỉ nên an trú 
thản nhiên. 


Mặc dù buồn chán và trạo cữ có cá 
tánh riêng, nhưng đối với việc hảnh thiền thì 
bị ảnh hưởng. Chướng duyên của chúng 
giống nhau nên có thể coi như một lỗi. Hệ 
thống này liệt kê năm lỗi. Hệ thống trong 
kinh "The Stages of Meditation"(Giai Tầng 


45 


Thiền Quán) của tôn giả Liên Hoa Giới cho 
là sáu lỗi. 
TÁM ĐÓI TRỊ 


Đề cho thiền quán được tiến triển, bạn 
phải loại bỏ năm lỗi. Trước tiên bạn phải 
nhận ra những lỗi này, rồi bạn phải áp dụng 
cách loại bỏ chúng, pháp ứng dụng này gọi 
là tám pháp đối trị. 

Như mô tả trước, có tám pháp tâm 
vương. Trong tám tâm này, sự biến chuyển 
xảy ra. Quá trình tâm thức này đôi khi tốt 
đôi khi xấu. Quá trình tâm thức này được 
diễn tả trong dạng năm kết hợp: Hình thẻ, 
xúc, cá tánh, sự kiện tâm linh, và thức. Bài 
nảy diễn tả những chuyên biến xảy ra trong 
các tâm vương này. Phân tích các kết hợp 
của sự kiện tâm linh có 51 pháp như giãi đãi, 
quên lãng vv.... năm lỗi này và tám pháp đối 
trị nằm trong 51 pháp. 

Lỗi thứ nhất là giãi đãi, là một chướng 
duyên có năng lực khá mạnh đối với thiền 
quán. Có bốn sự kiện đối trị sự giãi đãi nảy. 
Thứ nhất là khao khát hay hứng thú đối với 
thiền, có nghĩa là bạn thích hành thiên và vui 
sướng được ngôi thiền. Bạn có thê nói là bạn 


46 


quyên luyến đối với sự hành thiền, nhưng sự 
luyến ái này là tích cực, nên dùng từ khao 
khát vì luyến ái cái gì đó lả tiêu cực và độc 
hại. Nếu như luyến ái ngồi thiền thì sự luyến 
ái này là tích cực, vì nó có thê mang đến tích 
cực. Nếu bạn thích hành thiền, thì tự nhiên 
sự giãi đãi sẽ tiêu mắt không còn ngăn trở sự 
tu tập của bạn. Nếu luyến ái tiêu cực thì 
không mang đến kết quả tốt. 


Đôi trị thứ nhì là nhiệt tâm. Nếu bạn 
thích thú vào động cơ tu tập, thì bạn không 
cần phải bắt buộc đề thiền quán, sẽ tự động 
có nhiệt tâm tự nhiên để thiên quán. 

Đối trị thứ ba cho giãi đãi là lòng tin. 
Mặc dù giống với cách đối trị thứ nhất, khát 
vọng có nghĩa là bạn có môt cái gì đó để 
khao khát mong câu trong khi lòng tin là tin 
tưởng vào cái gì đó rất tôn quý. 

Đối trị thứ tư được gọi là (thuần thục) 
cũng được dịch là dễ uốn nắn hay linh hoạt. 
Có nghĩa là tâm bạn rất sẵn sàng bất cứ lúc 
nảo để hành thiên. Bạn không cần phải nghĩ 
"ÔI Bây giờ tôi đi ngôi thiền thật là mệt, rất 
khó." Không có sự mềm dẻo của tâm thuần 
thục và thân linh hoạt bạn không thể có chân 


47 


định, mả chỉ là nhất tâm. Chúng ta có thể 
dùng năng lực để tâm có được nhất điểm, 
nhưng nếu chúng ta có sự linh hoạt mềm 
dẻo, thì tâm tự nhiên sẽ an trú không cần 
dùng sức. Bốn đối trị này sẽ loại bỏ lỗi của 
sự giãi đãi. 

Đối trị thứ năm là tỉnh giác để đối trị 
sự quên lãng lời chỉ dạy của thiền quán. Bạn 
có được trạng thái mà bạn sẽ không thể 
quên. Tỉnh giác có ba. Thứ nhất, bạn có sự 
sắc bén và trong sáng khiến tâm không 
quên. Thứ hai, mặc dù tâm sắc bén và 
chuyên chú, rất ít vọng tưởng phát sanh vì 
thiền quán không khái niệm nên tâm tự động 
chuyên nhất tâm vào đề mục. Thứ ba, vì bạn 
tin tưởng và có lòng tin, có sự mềm dẽo và 
dễ uốn nắn của sự thuần thục, hành thiền sẽ 
trở thành niềm vui thích và thoải mái. Ba 
khả năng này khiến cho bạn hành thiền 
không quên được lời chỉ dạy. 


Lỗi thứ ba là hôn trầm và loạn động. 
Thứ nhất, bạn cần phải nhận ra loạn động 
hay hôn trầm xảy ra khi ngồi thiền. Khi bạn 
nhận diện ra chúng thì nên áp dụng pháp đối 
trị ngay. Có ba pháp để loại bỏ. Thứ nhất, 
khi bạn nhận diện ra hôn trầm, bạn nên hình 


48 


dung trong tim bạn một bông sen bốn cánh 
có điểm trăng ngay giữa. Hình dung bông 
sen trên đỉnh đầu cao bốn ngón tay trên tóc. 
Khi trạo cử hay nhiều vọng tưởng, bạn hình 
dung bông sen đen úp xuông, bốn cánh đen 
trong tim có một điểm đen ở giữa. Hình 
dung nó đi xuống đất, dưới chỗ ngồi độ bốn 
ngón tay. Đối trị thứ hai cho hôn trầm là mở 
mắt to, nhìn thăng lên. Để loại bỏ trạo cữ, 
khép mắt lại phân nửa, nhìn xuống, thư giãn 
toàn thân. Đối trị thứ ba cho chán nản là 
ngôi nơi quang đản, mở tất cả cửa số làm 
phòng sáng lên cho mát và mặc đô nhẹ. Xao 
động thì phòng phải được ẫm và nên mặc đồ 
dày. 


Lỗi thứ tư là ít vận động nên bạn bị 
giao động và buôn chán trong khi hành thiền 
và không làm gì cả. Khi đó bạn sẽ bị bao 
phủ bởi năng lực này và vì thế không thê 
tiến đến giải thoát. Khi bạn nhận ra rằng 
mình bị buồn chán và giao động trong lúc 
ngôi thiền bạn cần phải nhớ áp dụng pháp 
đối trị ngay. Vì dùng pháp đối trị đúng thì sẽ 
loại trừ lỗi này. 

Lỗi thứ năm là quá năng nỗ, có nghĩa 
là khi bạn ngồi thiền không có năm lỗi này, 


49 


bạn không cần phải làm gì cả. Chỉ cần an trú 
vào trạng thái thiên. Như thê sẽ không có lôi 
năng nô. 


Tóm lại, tám pháp đối trị này có thể 
loại trừ năm lối. 

SÁU NĂNG LỰC, CHÍN GIAI 
ĐOẠN VÀ BÓN KET HỢP 


Trong kinh "The Treasury of 
Knowledge" có hai giáo pháp giảng dạy từ 
hai truyền thống khác nhau. Thứ nhất là 
thiền chỉ theo truyền thống kết câu do các 
thiền sư và các vị thánh tăng tiền bối biên 
soạn. Văn bản chỉ dạy thiển quán rất dễ 
hiểu. Thứ hai là loại thiền chỉ theo lời chỉ 
dạy từ sự thực tập theo truyền thống, do các 
vị thánh tăng đắc đạo diễn tả kinh nghiệm có 
được từ kinh nghiệm thiền quán. Cách diệt 
trừ các lỗi để phát triển khả năng trong khi 
ngồi thiền. Sau đây là thiền theo truyền 
thống thứ nhất. 

Có sáu năng lực để loại trừ các lỗi 
trong khi thiền định và làm cho tâm được 
vên. Sáu năng lực này sẽ đem lại chín giai 
đoạn khiến cho tâm yên. 


50 


Chín giai đoạn an tâm có được từ sáu 
năng lực và bôn loại cam kết. 


Năng lực thứ nhất là năng lực nghe để 
nhận lãnh lời chỉ dạy. Phát triển giai đoạn 
đầu của định gọi là trụ hay an trú tâm. Tâm 
bình thường hay phân tán bởi vọng, nên cần 
phải trụ tâm lại để khỏi bị pháp trần làm xao 
lãng. Điều này đạt được nhờ vào năng lực 
nghe. Bạn nghe lời chỉ dạy của đức Phật 
giáo huấn trong bài bình luận, và sự giảng 
dạy của các vị thiền sư hay thánh tăng. Qua 
đây, bạn hiểu thông cách hành thiên, an trú 
tâm thế nào. Ngài Marpa nói răng nghe và 
suy gẫm lời dạy như ngọn đuốc chiếu rọi 
bóng đêm vì nếu bạn có nguồn ánh sáng 
nảy, bạn sẽ thấy nơi bạn tới có nguy hiểm gì 
không. 


Năng lực thứ nhì là Tư duy hay phản 
ảnh, có nghĩa là bạn sẽ duyệt qua lời dạy 
băng trí suy luận hợp lý. Với năng lực này 
bạn sẽ phát sanh giai đoạn hai của sự an 
tâm, gọi là an trú tiếp nỗi. Giai đoạn đầu bạn 
trụ tâm khoảng năm phút, giai đoạn hai có 
thể lâu hơn, mười phút chẳng hạn. Hai năng 
lực này thành tựu cam kết thứ nhất, gọi là kỷ 
luật hay kiểm soát. Cam kết thứ nhất, tâm 


Si 


được kiểm soát và chuyên chú băng ký luật. 


Năng lực thứ ba là tỉnh giác. Điều này 
tựa như pháp đối trị cho không quên lời chỉ 
dạy trên. Năng lực tỉnh giác phát sanh giai 
đoạn ba của sự an tâm gọi là tái thành lập sự 
an trú. Có nghĩa là khi hảnh thiền, vọng 
tưởng sẽ sanh và bạn sẽ nhận biết bạn bị 
phóng tâm, bạn có thể trở về trạng thái an 
trú, liên tục như thế. Đây là trạng thái tái 
thành lập để trụ tâm. Năng lực này từ năng 
lực tỉnh giác vì bạn nhận biết tâm xao lãng 
bởi vọng tưởng. Với sự tỉnh giác bạn nghĩ 
"tôi sẽ không bị vọng lôi kéo” và trở về trụ 
tâm vào thiền. Năng lực tỉnh giác này phát 
sanh giai đoạn bốn của an tâm, gọi là tăng 
cường sức an trụ, lúc trước tâm chuyên chú 
rộng, bây giờ sự chú tâm hẹp lại. Sự chú tâm 
vào đề mục sẽ hẹp dần, mục đích để tâm chú 
mục vào đề mục rất vi tế. 


Chúng ta làm cách nào để ngăn chận 
vọng tưởng tiếp tục phát sanh? Văn bản cho 
biết tâm rộng thênh thang, vọng cứ liên tiếp 
nối lên và phóng đi tứ phía. Tâm phải được 
thu vào trong và làm hẹp lại. Trạng thái này 
là tăng cường sự an trú, giai đoạn thứ tư của 
định. Năng lực cần thiết là năng lực thứ ba 


32 


của tỉnh thức. Chúng ta cần ghi nhớ lời dạy 
của đức Phật, lời bình luận và sự giảng dạy. 
Chúng ta cũng cần phải cảnh giác sự xao 
lãng để khi bị phóng tâm ta biết trạng thái 
này ngay, không bị lôi cuỗn vào vọng tưởng, 
chỉ để chúng yên và trở lại an trú trong 
thiền. Thỉnh thoảng khi hành thiền vọng 
tưởng nổi lên ta nghĩ, "ý tưởng nảy quan 
trọng, tôi phải suy tư thêm”. Vì thời gian 
ngôi thiển ngắn hạn, bạn nên tự nghĩ bạn sẽ 
suy tư về ý tưởng đó thêm khi hết thời gian 
thiền tập. 


Tôn giả Tịch Thiên, Santideva, cho 
một ví dụ nói lên tại sao lại cần thiết có sự 
tỉnh giác. Ngài nói răng vọng tưởng và ngũ 
độc giống như bọn cướp chúng sẽ nhìn coi 
người bị cướp có khỏe và mạnh không. Nếu 
ốm yếu chúng sẽ cướp. Nếu chúng thấy 
người bị cướp có vũ khí, có khí thế chúng sẽ 
rút lui. Giống thế, hành giả có sự tỉnh giác 
và nhận thức thì sẽ không mất sự thực tập. 
Nếu không có sự tỉnh giác thì vọng tưởng và 
các độc sẽ khởi sanh cướp đi thiền quán và 
phá hủy thiền định. Phương thức đối trị để 
ngừa tâm độc và vọng tưởng là có được sự 
tỉnh giác và nhận thức. 


3 


Tâm giống như cửa cái. Những gì 
bước vào, trộm cướp hay của báu đều qua 
cửa. Giống thế, nêu khả năng tích cực hay 
tiêu cực đi vào đều qua tâm. Nếu bạn đi vào 
nhà băng, thì có lính giữ cửa. Tâm bạn giống 
như cửa, cần phải có sự tỉnh giác hiện hữu 
luôn. Người lính không đủ, phải cần có vũ 
khí là sự nhận thức. Nếu cảnh giác và nhận 
thức luôn có mặt thì vọng tưởng và tâm độc 
không thê vào cướp đi những øì tích cực. 


Năng lực thứ tư là nhận thức, có nghĩa 
là bạn biết rõ rằng những gì xảy ra. Thường 
thì chúng ta không nhận biết những gì xảy 
ra, nhưng năng lực nhận thức này cho ta hai 
giai đoạn an tâm, lả, giai tầng thứ năm thuần 
hóa, giai tầng thứ sáu là hòa dịu. tâm thường 
tình rất khó hành thiền. Với năng lực thuần 
hóa chúng ta nhận ra khả năng và lợi ích của 
thiền. Lợi ích cho ta và nØưỜi, thiền định sẽ 
giúp chúng ta phát sanh những năng lực phi 
thường và nhìn thấu suốt tăng trưởng trí tuệ. 
Nhận thức tất cả khả năng này là kết quả của 
thiền quán sẽ khiến chúng ta ham thích hành 
thiền để thuần hóa tâm. Năng lực nhận thức 
dẫn đến giai tầng thứ sáu của an tâm gọi là 
hòa dịu, những gì quan trọng sau khi hành 


34 


thiền là trạng thái tỉnh giác vả nhận thức. 
Với sự tỉnh giác chúng ta không quên tình 
huống của tâm và với sự nhận thức ta luôn 
luôn rất rõ những gì xảy ra. Đối với những 
ai muốn luyện tâm, tôn giả Tịch Thiên nói 
"tôi xin chấp tay lạy trước sự tỉnh giác vả 
nhận thức”, nên nó thành quan trọng. Sự 
tỉnh giác và nhận thức cũng rất quan trọng 
trong những buổi hảnh thiền, và sau buổi tu 
tập, nên giữ sự tỉnh giác và nhận thức càng 
nhiều cảng tốt. 


Ở giai đoạn an bình này chúng ta nhận 
biết phẩm chất tiêu cực của sự xao lãng. Tôn 
giả Tịch Thiên giải thích khi ta xao lăng 
cũng như đang ở giữa nanh nhọn của dã thú 
ngũ độc, vì tâm phóng dật khởi sanh rất 
nhiều điều nan giải cho tâm thức sau nảy. 
Trạng huông phóng dật sẽ làm gia tăng khả 
năng tiêu cực của tâm càng ngày càng mạnh. 
Nhận biết rõ sẽ là động cơ thúc đây chúng ta 
tu tập thiền quán. 


Năng lực thứ năm là tinh tân. Năng lực 
nảy phát sanh giai tầng thứ bảy của sự an 
tâm, nó hoàn toàn an dịu. Gai tầng hòa dịu 
trước, chúng ta suy gầm về khả năng của 
thiền quán và những lỗi của xao lãng để diệt 


55 


bỏ chúng. Thỉnh thoảng, với chướng duyên 
mạnh như đau khổ, hối hận hay nóng nảy, 
chỉ nghĩ tới khả năng tốt của thiền không 
đẹp bỏ được ngay. Thay vào đó chúng ta cân 
sức mạnh của tỉnh tấn để loại bỏ tất cả 
chướng duyên mạnh như bám víu, vô minh 
v.v... có thê tạo thảnh giai tầng thứ bảy ỗn 
định về thiền quán. 


Năng lực của tỉnh tấn cũng phát sanh 
gia1 tầng thứ tám cho tâm an định, gọi là 
nhất tâm vì tất cả tâm xao lãng mạnh đã 
được loại trừ thì tâm có thể an trú một cách 
nhất tâm. Ở giai đoạn nhất tâm chúng ta có 
thể hành thiền không tốn năng lực, năng lực 
tinh tân được áp dụng để giữ trạng thái nhất 
tâm này. 


Tâm cam kết thứ nhất là điều khiển 
chặt chẽ sự cam kết, làm việc chung với hai 
giai tầng thứ nhất của tâm an định. Cam kết 
thứ hai là không gián đoạn, liên kết với giai 
tầng thứ ba qua tới giai tầng thứ bảy của an 
định. Cam kết gián đoạn có nghĩa là bạn an 
trú tâm trong trạng thái vững, thì bị gián 
đoạn bởi lỗi và phải dùng pháp đối trị. Bạn 
cứ phải lập đi lập lại như thế và sự định tâm 
bị gián đoạn mãi. Ở giai tầng thứ tám của 


56 


nhất tâm, bạn phát sanh cam kết thứ ba là 
không gián đoạn. Ở điểm này tâm chuyên 
chú vào một điểm và an trụ ở đó không gián 
đoạn. 


Năng lực thứ sáu là quen thuộc. Ở giai 
tầng này tâm an trú tự nhiên không cần sức 
hay ký luật. Cam kết thứ tư liên hệ tới năng 
lực có mặt tự nhiên của tâm thức; giai đoạn 
thứ chín là an trú trong sự bình thản, giai 
đoạn thứ chín với năng lực thứ sáu và cam 
kết thứ tư, tâm an trú trong sự bình thản, thư 
giãn không cần nỗ lực. Đây là giai đoạn chót 
của tâm an định. 


Năm lỗi và tám pháp đối trị được 
giảng dạy trong quyển "Differentiation of 
The Middle Way From The Extreme”, của 
tôn giả Vô Trước và là một trong năm trước 
tác của Bồ Tát Di Lặc. Lời Phật dạy chia ra 
thảnh kinh, luật và A tỳ đạt ma. Quyền 
"Differentiaton of The Middle Way From 
The Extreme" là bài bình giải về A tỳ đạt 
ma. Chín giai đoạn của tâm an định được 
giảng dạy trong quyên "Ornament of The 
Mahayana" bởi ngài Vô Trước. Văn bản này 
giảng giải và đưa ra các luận điểm rõ ràng 
của kinh. Sáu năng lực và bốn cam kết được 


57 


tìm thấy trong năm luận án của ngải Vô 
Trước "The Level of Sravakas." (Giai Tâng 
Thanh Văn Thừa). 


Tóm lại, khi hành thiền, các lỗi sanh 
khởi ngăn chúng ta tiên triên trên đường tu 
tập. 


Khi Bồ tát hành thiền, các vị nhận rõ 
các lỗi sanh khởi, nhận diện chúng và có thê 
dùng pháp đối trị để loại bỏ chúng. Nếu 
chúng ta không nhận diện được các lỗi khi 
hành thiên thì không thê tiến lên quả vị Phật. 
Qua lời giáo huấn chúng ta có thể nhận ra 
các lỗi này và biết dùng cách đối trị đúng 
theo lời giáo huấn, bạn chỉ có thể kinh 
nghiệm thăng không nên chỉ học cho biết. 
Như khi năm lỗi phát sanh trong khi hành 
thiền, chúng ta nên dùng tám pháp đối trị 
cùng dùng sáu năng lực và bốn cam kết đối 
trị. Lại, qua sự tu tập, chúng ta có thể xác 
định rõ tầng bậc mà chúng ta đạt được. Vì 
thế, lời giáo huấn này rất quan trọng và 
chúng ta cân hiểu cho thông suốt. 


"KHẨU TRUYÊN THEO TRUYỀN 
THÔNG 


Lời giảng giải về định được truyền 


58 


thăng từ thầy sang trò từ xưa. Đệ tử trước 
tiên nhận lời huấn thị từ thầy về định như 
trong sách này. Giai đoạn đầu là kinh 
nghiệm chưa vững. Khi bạn mới bắt đầu 
hành thiên, bạn thấy tâm không yên với rất 
nhiều ý tưởng sanh khởi, tốt cũng như xâu, 
giống như dòng thác chảy xuống triền núi. 
Khi nước đụng đáy, văng lên tung tóc tạo ra 
nhiều lượn sóng. Trong lúc vận công bạn 
cảm thấy như chưa bao giờ có nhiều tư 
tưởng như thế và nghĩ "tôi thật tệ". Nhưng, 
thật ra bạn không có sanh thêm tư tưởng, 
mà, trước khi vận công, bạn chưa hề nhận ra 
những tư tưởng trong tâm mình. Bạn không 
phân tách và để ý tới chúng. Hành thiền là 
lúc chúng ta đối diện với ý tưởng vì bạn sẽ 
để ý tới vọng tưởng của mình. 

Khi bạn hạ thủ công phu hành thiền 
liên tục, bạn bắt đầu có kinh nghiệm thứ hai, 
kinh nghiệm kiến thức, với kinh nghiệm này 
bạn bắt đầu cảm nhận mình thành tựu tốt về 
tu tập. Kinh nghiệm này giống như dòng 
suối chảy xuống rãnh bên sườn đổi. Dòng 
suối còn thô bạo với nhiều sóng, nhưng 
không còn vũ bạo như thác nước. 


Giai đoạn kế trong thiền dễ hơn trước, 


59 


giống như dòng nước chảy chậm. Thiền 
quán dễ hơn nhưng vẫn chưa được trạng thái 
liên tục trong định không còn vọng tưởng 
nối lên, nhưng không quá rỗi loạn. Có một 
cảm giác nhẹ nhàng trôi chảy vì năng lực 
vọng tưởng bớt đi. Giai đoạn ba này là kinh 
nghiệm quen thuộc. 


Đoạn bốn là kinh nghiệm ồn định vì 
trạng thái này liên tục ốn định không còn 
vọng tưởng. Vào giai đoạn này bạn đạt sự 
vững chãi, làm chủ được tâm mình, giống 
như biển yên gió lặng. 


Tầng năm là kinh nghiệm hoàn toàn an 
định. là giai đoạn chót bạn không còn bị 
quấy nhiễu nữa. Chỉ còn lại kinh nghiệm hỷ 
lạc, trong sáng và không vọng tưởng. Thí 
dụ, trong lúc hành thiên, bạn có thể kinh 
nghiệm cảm giác hỷ lạc mạnh và sau đó lại 
biến mất. Một hôm đột nhiên một sự trong 
sáng phát sanh bạn có thê nghĩ "kinh nghiệm 
gì đây?" Có thể bạn kinh nghiệm một trạng 
thái trồng không không khái niệm. Đây là ba 
kinh nghiệm có thể xuất hiện trong định 
thiền chỉ. Ở giai đoạn nảy bất cứ gì xảy ra 
đều không ảnh hưởng tâm ổn định và bạn 
không bị ảnh hưởng bởi tình huống nảy. Kết 


60 


quả là bạn có được một tâm trong sáng 
không còn buồn chán và mê mờ. Kinh 
nghiệm này có thể ví dụ như ngọn đèn cầy 
đang cháy không bị gió lay. Một khi thông 
suốt vạn pháp có hai khía cạnh về trí thông 
suốt này: Khía cạnh trong sáng và khía cạnh 
thanh tịnh. Trong sáng khi nhìn vạn pháp 
với kiến thức sắc bén, hiểu mọi vật rõ ràng 
từng chi tiết. Khía cạnh thanh tịnh là khi 
không còn vết nghi hoặc, không có giao 
động. Hoàn toàn trong sạch (một sự hiểu biết 


vô nhiễm). 


Thường khi chúng ta có một vài sự 
vững chãi và kinh nghiệm tốt về thiền định, 
liền nghĩ "Thật tuyệt! Tôi trở thành thánh" 
Trái lại, khi kinh nghiệm xấu xảy ra, lại nghĩ 
"Thật tệ, tôi sai rồi." Bất cứ kinh nghiệm gì 
xảy ra, tốt hay xấu, bạn nên cứ tiếp tục hành 
trì, nếu kinh nghiệm tốt đừng nghĩ mình 
ĐIỎI, nếu kinh nghiệm xấu, đừng chán nản, 
cứ bình thản hạ thủ công phu tiếp tục. Khi 
ngài Gampopa có kinh nghiệm nằm mơ thấy 
mạn đà la của thần Hevalra hiện ra, và khi 
hành thiền, vị deity của Ngài hiện ra, Ngài 
liền hỏi tôn sư ngài Milarepa ý nghĩa gì. 
Ngài Milarepa luôn luôn trả lời không gì 


61 


quan trọng, không tốt không xấu, cứ tiếp tục 
hành trì. Đôi khi tôn giả Gampopa cũng gặp 
kinh nghiệm xấu khi hành trì. Có một lần cả 
trái đất quay tròn cho tới khi ngài nôn mửa; 
lúc khác, cả bầu trời tối đen làm Ngài phải 
bò xuống đất để tìm lối đi. Có lần Ngài nghe 
một tiếng động thật lớn không biết từ đâu và 
tưởng mình phát cuồng. Khi Ngài hỏi thầy 
mình, Milarepa, tôn giả trả lời, không gì 
quan trọng, không tốt cũng không xâu, cứ 
tiếp tục hành trì. Giống thế, chúng ta nên cứ 
tiếp tục hành thiền dù gặp kinh nghiệm tốt 
hay xấu. 


ĐẠT ĐỊNH 


Cho tới đây, theo truyền thống giáo 
điều và truyền miệng của thiền đã được 
giảng giải. Bây giờ chúng ta bản tới kết quả 
của thiền hay sự thành tựu của thiền. Kết 
quả thiền là kinh nghiệm hỷ lạc của tâm và 
thân, gọi là "thuần thục". Rèn luyện là nhân, 
kết quả là thành thục. Trong văn bản cho 
biết nếu hành giả chưa đạt tới trạng thái 
được thuần thục, tâm lẫn thân, thì chưa thật 
sự đạt tới trình độ cao nhất (cam kết thứ tư) 
và sau rốt (thứ chín) của tâm ổn định, nếu 
hành giả chưa đạt tới trình độ thân và tâm 


62 


thuần thục, hành giả chưa đạt định. Lời này 
giải thích được sự an bình. Nếu bạn có một 
tâm và thân hoàn toàn thuần thục, thì sự 
hành thiền của bạn sẽ được kinh nghiệm hỷ 
lạc. Nếu trạng thái nào mạnh bạn sẽ kinh 
nghiệm cảm xúc đó trước, trong lúc tu tập, 
và sau khi xả thiền. Năng lực của trạng thái 
thuần thục phát sanh một sự nhận thức thật 
minh bạch để bạn có thê thấy vạn pháp từng 
chỉ tiết nhỏ, tới những hạt nhân nhỏ nhiệm. 
Thật ra có tới ba khả năng đặc biệt của thân 
và tâm thuân thục. Cảm xúc hỷ lạc, nhận 
thức thật minh bạch, và cảm xúc của mười 
đặc tính tan biến. Mười đặc tính là: Xúc 
giác, thị giác, âm thanh, nghe, nếm và thời 
gian, nhận thức về thời gian quá khứ, hiện 
tại và tương lai, và nhận thức về giới tánh 
nam và nữ. Khi an trú trong định, bạn sẽ 
thấy như hòa nhập vào không gian, không 
còn khái niệm về mười khả năng này, dường 
như mọi vật đều tan biến. Rồi sau khi xả 
thiên, đột nhiên bạn cảm nhận thân bạn hiện 
Ta. 


MỤC ĐÍCH ĐẠT ĐỊNH 


Trong kinh tạng và mật tông nói định 
là căn đê cho tât cả pháp thiên quán. Tât cả 


63 


trạng thái thiền, gồm luôn vi diệu pháp, phát 
xuất từ vả tùy thuộc vào sự tiền triển sức 
định. Thí dụ, nếu bạn muốn trồng cây, cần 
phải có đất tốt thì cây mới lớn mau. Nếu đất 
khô căn, dù bạn cố gắng nỗ lực thế nảo thì 
cây cũng không mọc được. Giống thế, nêu 
bạn đạt định, thì bạn sẽ dễ phát sanh năng 
lực phi phàm, nhìn thấu vạn pháp và trí tuệ. 
Hành thiền tốt sẽ diệt trừ tất cả tiêu cực của 
tâm đề có trạng thái an tĩnh. Không cần biết 
những gì xảy ra, như thân thê đau, khổ cực, 
chướng duyên hay rỗi loạn, sự đau khổ này 
không thể hại bạn vì tất cả điều này đã được 
tâm an định tiêu trừ. 


Tôn giả Liên Hoa Giới (Kamalasila) 
nói trong quyển thứ nhất "Stages of 
Meditation" rằng nếu bạn có thê an trú trong 
trạng thái an bình, thì bạn có thể đạt sự 
thông thấu của chân bản thê vạn pháp. Đức 
Phật cũng đạt giải thoát băng cách an trú 
trong trạng thái định này. Nếu bạn không thê 
an trú trong định, thì bạn sẽ không đạt thông 
suốt chân bản thê hiện tượng. Tâm sẽ giỗng 
như lông chim cuốn bay theo gió, không thê 
trụ lại một chỗ. 


64 


TUỆ GIÁC: NỘI QUÁN 


Lời giải thích về tuệ giác, hay nội quán 
được chia ra năm phần. Đây là điều kiện 
chuẩn bị cho tuệ minh sát, một dạng khác 
của tuệ, phân loại bản thê tuệ, phương pháp 
thiền, vả mức độ thành tựu. Đoạn đầu nói về 
quy định cần thiết cho sự thực hành thiền 
quán. Trong quyển hai "The Stages of 
Meditation" ngài Liên Hoa Giới 
(Kamalasila) diễn tả ba điều kiện cân thiết 
để phát triển tuệ giác. 


CHUẨN BỊ THỰC HÀNH THIÊN 
QUÁN 

Trước tiên hành giả cần học cách để 
phát triển thiền quán vì con người không sở 
hữu sự hiểu biết này. Vì thế, bạn cần phải 
dựa vào một vị thây thông đạt để giảng giải 
cho, vị này phải lỗi lạc, học và hiểu thông 
suốt các văn bản cùng luận giải về những gì 
đức Phật đã chỉ dạy. Cần nhất là vị thây đã 
có kinh nghiệm thực chứng về giáo pháp thì 


6S 


lòng từ bi của vị đó sẽ dẫn dắt học trò họ tu 
tập tốt. Thời đại nảy có rất nhiều kinh sách 
và nhiều người tu tập theo lời giảng dạy 
trong đó. Rồi nhiễu khó khăn cũng theo đó 
phát hiện như toàn thân run rấy vì nỗ lực 
quá sức mà không đạt kết quả thành tựu nảo. 
Bạn cần phải dựa vào một vị thầy thông suốt 
vì sách không thể chuyên chở lời chỉ dạy 
theo bản tánh và khả năng của người hành 
trì. Do thế, bạn cần phải nương dựa vào một 
vị thầy đặc biệt có thể dạy tùy theo căn cơ 
của người đệ tử. 

Có nhiều loại thây khác nhau. Một vài 
vị rất uyên thâm giáo pháp giảng giải rõ 
ràng, tùy theo các giảng luận trong văn bản. 
Vị khác có thể không được lào thông nhưng 
chỉ dạy tùy theo kinh nghiệm tự thân có thể 
giải thích những gì xảy ra trong khi hành 
thiền. Còn có một sự giảng dạy mà thường 
gọi là lời chỉ dạy của lão bà, giống như lời 
truyền thụ của lão bà chưa hiểu thông suốt, 
nhưng có thê chỉ ra điểm chánh để noi theo. 
Lời bình luận về thiền quán không chỉ ra 
những điều thực tiễn hay kinh nghiệm thiền 
quán. Vì thế rất quan trọng đề hành giả nhận 
thăng lời giáo huấn từ một vị thầy đầy đủ 


66 


kinh nghiệm. 


Sự lợi ích của một vị thầy chân thực 
chắng những được gần gũi vả trực tiếp tham 
vân cùng thây, mả nhận sự giáo huấn theo 
từng bước tiến triển. VỊ thầy chánh tông dạy 
giáo lý từ đức Phật hay kinh nghiệm từ các 
Bồ tát và thánh tăng, không dạy từ phản ứng 
cá nhân mình. Lời chỉ dạy để học trò được 
lợi ích nhất xuất phát từ văn bản theo lời 
kinh của Phật hay trong lời bình luận của 
các đại Bỏ tát. Vị thầy phải có khả năng đọc 
và thây suốt lời giảng và có thể truyền 
xuống cho học trò. Do đó, bạn cần phải nhận 
lời chỉ dạy từ một vị thầy và suy gẫm đề bạn 
có thể hiểu rõ giáo lý. Điểm thứ hai là bạn 
cần phải nhận chỉ dạy từ vị thầy. 

Tổng quát, phương pháp hành trì đề 
cập tới chánh kiến, thiền quán, và giữ giới. 
Với chánh kiến, ta có thể hành thiền và qua 
đó ta phát tâm giữ giới. Vì thế, chánh kiến là 
giới. Để có chánh kiến, bạn không chỉ nhận 
lời chỉ dạy mà bạn phải phân tách và nghiên 
cứu luôn. Chúng ta không nên chấp nhận lời 
chỉ dạy với lòng tin mù quáng, mà nên phân 
tách và nghiên cứu kỹ để ta có thể xuyên 
suốt sự nghi ngờ và không rõ lời giáo huấn 


67 


có đúng không, thì mới có thể đưa ta trên 
con đường đạo. Từ sự phát triển nảy, một 
kiến thức vững vàng răng lời dạy của thây là 
chân thật, đây là kiến thức đúng. Kiến thức 
đúng là nhân chánh cho tuệ minh sát. Có ba 
khía cạnh tuỳ thuộc vào vị thây: nhận lời chỉ 
dạy, phân tách lời dạy, phát triển chánh kiến 
về tuệ minh sát. 


Đề phát triển chánh kiến, chúng ta cần 
phải nương vào, không phải nghiã lý tạm 
thời, (bất liễu nghĩa), mà phải là ý nghĩa tối 
thượng. Ý nghiã tạm thời là giáo lý được 
đức Phật dạy cho hạng có khả năng thấp, 
không thể nắm bắt hay không thể tin vào 
giáo lý tôi cao. Giáo lý liễu nghiã lả lời mô 
tả vạn pháp như nó là. (chân bản thể của 
vạn pháp). Để có được kiến thức chân 
chánh, bạn cần phải nương vảo nghiã lý tối 
cao. Bạn cần nhận thăng nghiã chân thật của 
hiện tượng và phân biệt nó với nghiã tạm 
thời. Khi giáo pháp Kim Cang thừa truyền 
vào Tây Tạng, sự thực hành suy gầm lời dạy 
bằng cách nương vào lời bình luận được mở 
mang. Một vài học giả người Tàu và Tây 
Tạng cho rằng trong truyền thông Phật giáo 
Tây Tạng bị sai lầm vì nó nương theo lời 


68 


bình luận thay vì nương vào lời dạy của đức 
Phật. Sự nương vào lời bình luận có mục 
đích đặc thù vì khi đức Phật dạy, ngài dạy 
cho một số người khác nhau tuỳ theo căn cơ 
họ nên một vải lời dạy theo tục đế (tương 
đối) và một vài lời dạy theo chân đề (tuyệt 
đối). 

Nếu bạn nghiên cứu suốt thời kỳ đức 
Phật dạy, nhận định coi bài giảng nào là 
chân dế và bải giảng nảo là tục đế bằng sự 
phân biệt có lý, bạn sẽ bị rất nhiều lỗi. 
Nhưng đức Phật tiên đoán răng sẽ có nhiều 
vị thầy lỗi lạc sẽ có mặt trong tương lai soạn 
lời bình luận để chỉ rõ bài giảng nảo của đức 
Phật là tục đế hay chân đế. Đặc biệt 
trong, The Treasury of Knowledge” đưa ra 
hai truyền thông thuần khiết dài lâu: truyền 
thống của ngài Long Thọ, vị tổ của kiến 
thức thâm sâu, và truyền thống của ngài Vô 
Trước, vị tô khai sáng về truyền thống giới 
luật rộng. Hai vị tô vĩ đại này có thê phân rõ 
giáo lý của đức Phật về chân đề và tục đề 
trong bài luận giải của hai ngài. Bạn nên dựa 
vào bài bình giải của hai ngài không chỉ về 
sự sai khác hai giáo nghiã mà còn về nội 
dung rộng lớn. Kinh Bát Nhã Ba la mật đa, 


69 


thí dụ, chứa mười hai bộ kinh rất khó để đọc 
suốt rồi nhận định ra chân đề và tục để trong 
mỗi đoạn. Lời bình giải của hai vị tóm lược 
giáo nghiã rộng lớn của đức Phật cho rõ ý 
nghiã thật của kinh. Thí dụ, trong bài, “The 
Ornament of Clear Realization”, ngài Vô 
Trước tóm gọn kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa 
thành hai chục trang. Lại có vài bài giảng 
của đức Phật có nghiã ấn đụ, có bài rất ngắn 
và gọn. Vì thế, vài bình giải làm sáng tỏ và 
rộng ra nghĩa lý từng chi tiết một. Vì lý do 
này, các bài bình luận rất quan trọng, và sự 
hiểu biết chúng là cần thiết để mở mang trí 
tuệ minh sát. 


NHỮNG DẠNG KHÁC NHAU CỦA 
TUỆ MINH SÁT 


Có bốn loại: thứ nhất là tuệ quán của 
Tirthika, truyền thống ngoải đạo Phật, nguồn 
sốc từ Ấn Độ. Truyền thống nảy thực tập 
thiền chỉ đề an định và diệt bớt các độc thô. 
Loại thứ hai của tuệ quán là tuệ minh sát của 
đức Phật dạy hàng Thinh Văn và Duyên 
Giác, không thông suốt giáo nghĩa rốt ráo. 
Thứ ba là tuệ quán của hàng Bồ Tát tu tập 
Sáu độ Ba la mật. Giáo lý nảy rất cao và 
thâm sâu. Tuệ quán thứ tư là dùng sự hỷ lạc 


70 


làm phương pháp đặc biệt để chóng đạt giải 
thoát, hay tuệ quán của Mật tông. 


Trong tuệ quán của truyền thống 
Tirthika, hành giả trầm tư về khía cạnh “an 
tĩnh và thô”. Thí dụ, bạn có thê Suy tư về lỗi 
thô như giận tức trong khi hành thiền. Bạn 
nhận ra răng giận tức rất có hại cho mình và 
người, tâm không còn giận tức thì rất an tĩnh 
và hạnh phúc. Rất dễ đề thây sự lợi ích của 
lỗi này. Với sự thực tập, bạn có thể vượt qua 
sự giận tức. Bạn có thể tự hỏi có gì sai quấy 
về lỗi thực tập của dạng hảnh thiền ngoàải 
đạo Phật này. Sự thật thì không có gì sai lầm 
với truyền thông nảy cả, đây gọi là truyền 
thống thông dụng vì nó thông dùng được cả 
cho người trong đạo Phật cũng như người 
ngoài đạo Phật. Trong truyền thống đạo 
Phật, tuệ quán này được biết là tuệ quán thế 
gian, vì bạn có thể nhận ra tâm độc và lỗi 
lầm để chỉnh cho tâm an vả vững. Sự hành 
trì được thực tập để tâm lắng dịu và chính 
phục độc tô thay vì hiểu rõ chân không và 
vô ngã. Tâm an dịu diệt trừ lỗi trong giai 
tầng Dục giới để cho bạn có thể đạt tâm an 
tầng thứ nhất của Dục giới 


Tuệ quán của Thinh Văn và Duyên 


7 


Giác là cho những vị không cần phải trãi 
qua sự dày công tu luyện đề đạt quả vị Phật. 
Hai loại này, Thính Văn cùng Duyên Giác, 
trong truyền thông Nam Tông. Sự khác biệt 
giữa họ là tích tụ phước đức. Nếu tích tụ 
phước báu ít là Thinh Văn, tích tụ phước 
báu nhiều là Duyên Giác. Dù thế, định và 
tuệ quán chỉ sai khác chút ít vì cả hai hành 
thiền về Tứ Diệu Đề. Sự hành trì của Thinh 
Văn và Duyên Giác tùy thuộc vào Tứ Đế, 
được chia ra làm mười sáu khía cạnh. Với 
loại tuệ quán này, Tứ Thánh Đề làm sốc cho 
an tĩnh như được mô tả về Niết bàn và địa 
ngục. Đề thứ nhất mô tả địa ngục là Khổ đề. 
Đề thứ hai là nhân Địa ngục, xuất phát từ 
nghiệp và các độc (Tập đế). Đề thứ ba là 
Diệt (để), xảy ra nêu nghiệp và các độc được 
diệt trừ và kết quả là Niết bàn. Đề thứ tư là 
hành theo con đường Đạo (để). Trong tuệ 
quán của Thinh Văn và Duyên Giác, bản 
thể của bốn thánh để này phải được hiểu 
song song với các chi phần. Khổ đề chia ra 
thành vô thường, khổ, vô ngã và chân 
không. Tập đế, diệt đế, và đạo đề cũng đều 
chia thành bốn phân, tổng cộng là mười sáu 
chi phân. 


Me 


TỨ THÁNH ĐỀ LÀ GÌ? 


Có địa ngục để chúng ta đi tìm giải 
thoát, và có cõi niết bản để chúng ta tìm cầu 
đạt tới. Chúng ta mong muốn thoát khỏi địa 
ngục, mả bản chất là khổ đau. Vậy để thứ 
nhất của đau khổ, bạn mong cầu đạt giải 
thoát (khỏi) khổ của địa ngục. Bạn mong đạt 
niết bàn, đây là đế thứ ba, Diệt đề. Dù vậy, 
bạn không thể đơn giãn nói bạn muốn đạt 
giải thoát là đạt được. Vì tất cả hiện tượng 
sanh khởi từ nhân. Nhân nảy là để thứ hai : 
Tập đề, là nghiệp và các độc. Do đó, bạn cần 
phải loại bỏ nhân của địa ngục là nghiệp và 
tâm câu. Một khi chúng được loại trừ ta sẽ 
giải thoát khỏi khổ đề là địa ngục. Để có thê 
thoát khỏi khổ địa ngục, bạn cần phải loại 
trừ nhân khô. Bạn không thể diệt bỏ nghiệp 
và tâm cấu thăng vì gốc của chúng là bám 
vào ngã, phải được tận diệt. Cách để diệt trừ 
là Đạo để, là thiền quán về vô ngã. Đúng 
vậy, thiền quán về năm uấn thì bạn có thê 
làm quen với ý tưởng “ngã” hay “của tôi” 
của năm uấn. Qua cách nhận thức về vô ngã, 
bạn có thể loại trừ sự bám chặc vào ngã, và 
tâm cấu tự nhiên lặng xuống. Khi chúng 
lặng xuống, bạn có thể thực hành Đạo đế, là 


Xi 


đề thứ tư, và cuối cùng đạt Diệt đề. 


Tuệ quán của Tirthika, diệt được một 
phân của tâm tiêu cực thô, nhưng không loại 
được hoàn toàn. Trong tuệ quán của Thinh 
Văn, nhân của tâm câu được nhận là bám 
víu vào ý tưởng “ngã” hay “tôi”, và “của 
tôi”. Một niềm tin cho ngã là ảo giác vì thật 
sự không có ngã hay vật thuộc về ngã. Khi 
bạn có thể nhận rằng ngã không có mặt 
trong tuệ quán, thì bản chất bám víu vảo ngã 
không còn. Vậy, thiền quán chánh của Thinh 
Văn là thiền về sự văng mặt của ngã. Một 
thí dụ về sự bám víu ngã xảy ra cho tôi: một 
hôm tôi nhìn thấy sợi dây đồng hỗ bị đứt. 
Khi nhìn thấy thế, tôi nghỉ, “Oh, no, sợi dây 
đứt, đồng hồ tôi có thể bị rớt!”. Tôi đang lo, 
mặc dù chỉ một miếng nhỏ bị hư. Khi chúng 
ta nghiên cứu kỹ cái đồng hồ, không thê tìm 
thấy cái tôi hay của tôi trong đó — nó được 
bào chế tại hảng máy và chỉ là một đồng sắt, 
không phải được cấu tạo từ cái tôi. Nêu như 
tôi không có ảo giác, “cái tôi liên kết với cái 
đồng hồ”, tôi không có kinh nghiệm khó 
chịu và đau buôn khi nhìn thấy nó bị đứt. 


Rất nhiều người nghĩ rằng đạo Phật là 
pháp môn yêm thê, khiên chúng ta không 


74 


hạnh phúc. Phật giáo dạy bản chất đau khổ, 
vô ngã, và vô thường, chúng ta có thê nghĩ 
răng thiền quán điều này khiến chúng ta khó 
chịu, làm chúng ta mất cảm giác tự tin, 
vv...Đạo Phật dạy những điều này, vì chúng 
ta cần kiến thức này để đạt giải thoát khỏi 
khô đau. Một khi chúng ta hiểu rõ bản chất 
khô, chúng ta có thể thoát khỏi nó. Qua sự 
hiểu biết bản chất đau khổ, trí tuệ chúng ta 
cũng gia tăng và phát triển. 


Người bình thường có sự bám víu vào 
bản ngã. Bản chất luyên ái này đồng sanh ra 
từ khi lọt lòng mẹ, không cần phải học hay 
dạy bảo. Ngay cả loài thú cũng bám vào 
ngã. 


Bám víu là gì? 


Thật ra không có khách thê nhất định 
nảo để bám vào: nó chỉ là ảo giác. Đôi khi 
chúng ta nghĩ nó là tâm. Nhưng khi ta khám 
xét thật kỹ cái ngã, nó không có ở đâu cả, 
đầu, mình, trong, ngoài, vv... Chúng ta chỉ 
tìm thấy mỗi phần trong cơ thể mà không 
thể chỉ ra chỗ nào là ngã. 


Nhận thức thân vật lý này không phải 
cái ngã, bạn lại có thê nghĩ răng tâm là ngã. 


75 


Nhưng tâm chỉ là kết tạo của từng sát na, 
như dòng nước chảy, sát na này đến, sát na 
trước tan. Tư tưởng hôm qua, tư tưởng hiện 
tại, và những tư tưởng sẽ có ngày mai. Bạn 
có thể tự hỏi, những tư tưởng đã qua có bao 
giờ trở lại. Nó sẽ không trở lại. Lúc nhỏ, bạn 
có tâm của em bé. Khi lớn thì tâm khác đi. 
Tâm có cá tánh sai khác, tư tưởng khác, 
những tiến trình suy nghĩ khác nhau. Ngay 
cả tâm hôm qua khác với tâm hôm nay. Có 
một sự nỗi tiếp không dừng của mỗi loại tư 
tưởng khác nhau và trạng thái tâm. Nếu bạn 
hỏi,” Cái ngã hôm nay, là tâm của hôm 
qua?”. Không, nó qua rồi. Cái ngã hôm nay 
là tâm hiện tại?. Không phải, vì tâm hiện tại 
đang trên đả biến dạng, vì thế cũng không 
phải cái ngã của bạn. Nếu phân tách kỹ hơn 
thì có nhãn thức, nhĩ thức, tâm thức, vv... 
Ngay cả tâm thức bao gồm nhiều phần. Bám 
víu vào một vật màu đỏ, khái niệm về vật 
màu trắng, vv... Vậy thì tâm thức là một hay 
tích tụ nhiều phần khác nhau. Vì thế không 
phải là một cá thê đơn thuần để bạn có thê 
gọi là cái ngã của bạn. Hiểu được sự văng 
mặt của cái ngã, bạn thiền quán về vô ngã là 
Thinh Văn và Duyên Giác. 


76 


Thiền quán của Bồ Tát trong đại thừa 
đạo lộ là thiền Sáu độ Ba la mật. Vô ngã và 
vô pháp của hiện tượng của con người đã 
thảo luận. Loại thứ hai là nhận thức nội tâm 
và hiện tượng bên ngoài đều an bình tự 
nhiên đều có tánh không. Vì thế, thiền giả 
đại thừa tin răng căn nguyên của địa ngục là 
tâm cấu. Căn để của tâm cấu lả bản ngã. Dứt 
trừ bám vào ngã là cách để giải thoát khỏi 
điạ ngục. 

Đề dứt trừ tâm câu, thiền giả đại thừa 
thiền quán về bản thể trong và ngoài của 
hiện tượng từng chi tiết để khám phá ra 
chúng hoàn toàn không có thực chất, như 
bọt bong bóng. Với sự nhận thức này các 
tâm cấu tự nhiên biến mất. Lòng tin về thực 
chất của hiện tượng ngoài gọi là ngăn che sự 
hiểu biết, và khi sự ngăn che nảy hết thì 
thoát khỏi điạ ngục. Vì thế, các vị Bồ tát 
thiền quán về Tánh không. Trong Tâm kinh 
đức Phật nói, “ không tai, không mỗi, không 
lưỡi, không sắc, không thinh, không hương 
vị, vv...”. Bạn có thể giải nghĩa câu này 
răng đức Phật cho đúng là không tai, mắt,.. 
Khi đức Phật giảng kinh này, Ngài giải thích 
răng khi chúng ta kinh nghiệm lúc an trú vào 


VN 


trạng thái định của thiền quán. Ngài không 
giải thích như thế trong kinh vì vào thời gian 
đó các đệ tử đã vào định nên đã hiểu đức 
Phật muốn nói gì không cần giải thích thêm. 
Đức Phật dạy cách này trong Tâm kinh và 
kinh Bát Nhã Ba la mật. Các bài giảng này 
được giảng rõ hơn trong bài bình luận của 
Tôn giả Nguyệt Xứng (Chandrakrti)” 
Entering Into The Middle Way' (Lối Vào 
Trung Đạo), để nghiên cứu về Nhân Quả, 
Ngài chứng minh bản thê tánh không qua sự 
nghiên cứu bản tánh của Nhân. Lại còn thiền 
sư Trí Húc (Jnanagargha) trong luận, 
“Differentiation Of The Two Truths” (Sự 
Khác Biệt Của Hai Đế), Ngài chỉ bản tánh 
chân không qua sự phân tách về Quả. Và 
Ngài Long Thọ, “Knowledge of The Middle 
Way” (Hiểu Về Pháp Trung Đạo), Ngài 
chứng minh tánh không của tất cả hiện 
tượng.” 


Ở Tây Tạng có rất nhiều bài bình luận 
về Tánh không, như của Lama Mipam, giải 
thích cách thiền sư Ân Độ Tịch Hộ 
(Shantaraksita) đến Tây Tạng và soạn 
quyền, “Adornment of The Middle Way” 
(Pháp Phụ Thuộc Của Trung Đạo), trong đó 


78 


giải thích Tánh không trong dạng pháp 
không, không là một cũng không phải số 
nhiều. Ngài giải thích cách tiếp cận này rất 
hùng mạnh và dễ hiểu. Thí dụ, nếu pháp là 
thật thì nó phải là vật đơn thuần như “bàn 
tay”, để tồn tại nó phải là một vật nguyên 
bàn tay. Nếu bạn nhìn nó, bạn thây một bàn 
tay, người khác cũng cho là một bàn tay. 
Nhưng, phân tách gần hơn, bạn thấy, ngón 
tay, móng, da, thịt, và xương, vv... Vậy nó 
không phải bàn tay, mà, như đức Phật nói, 
nó chỉ là do một khối kết tập lại gồm đủ các 
phần khác nhau. Vậy, bàn tay thật ra là một 
dạng có được từ các phần phụ thuộc lẫn 
nhau hợp thành gọi là bàn tay, thật ra không 
phải là bàn tay thật. Các pháp khác cũng 
giống như thế. Dùng lập luận này, bạn sẽ tin 
chắc về bản tánh chân không. 


Thiền quán của đại thừa là nhận thức 
về Tánh không. Cũng được gọi là Lý Nhân 
Duyên. Có nghĩa là tất cả các hiện tượng 
sanh khởi đều tùy thuộc vào các hiện tượng 
khác. Vì thể, chúng không có bản thê thật, 
không thể tự hiện tôn, (không có bản tánh 
riêng). Thí dụ, Với sự phản chiếu của mặt 
trăng dưới nước, mặt trăng dưới nước không 


79 


phải mặt trăng thật, nhưng vì do sự phụ 
thuộc lẫn nhau của mặt trăng trên trời và 
nước dưới sông, phản chiếu lại một mặt 
trăng thứ hai dưới nước xuất hiện. Khi bạn 
tìm coi mặt trăng thứ hai này ở đâu thì 
không thê xác định vị trí của nó. Giống thế, 
tất cả hiện tượng xuất hiện qua sự tùy thuộc 
vào vật khác và không có tự tánh riêng 
mình. Nhận thức được sự thật này là nhận rõ 
Tánh không và với nhận thức này, tâm cấu 
dừng. Vậy để loại trừ tâm cấu, bạn phải 
thiền quán về Tánh không. 


Lấy một thí dụ khác, nêu bạn dùng một 
tờ giấy trắng và xé vụn, hành động này 
không làm ai khó chịu. Nhưng nếu bạn lây 
ra tờ mười đô vả bắt đầu xé nhỏ, hành động 
này bỗng nhiên trở nên quan trọng. Tại sao? 
Nó quan trọng vì mọi người đồng ý rằng tờ 
mười đô là quan trọng. Nhưng thật tế, nó chỉ 
là một tờ giấy. Tại sao mọi người lại cho 
một vật là quan trọng? Không có lý do đặc 
biệt gì, chắng qua mọi người nghĩ nó quan 
trọng. Đây là Lý Duyên Sanh — giá trị của 
các pháp tùy thuộc vào những gì mọi người 
nghĩ. Đây không chỉ đúng với tiền giấy: mọi 
người đều cho là vảng có giá trị hơn sắt. Tại 


S0 


sao vàng có giá trị hơn? Đơn giãn là do mọi 
người nghĩ thể. Vàng, tự nó không thê tuông 
ra “cam lộ”; chỉ là một miếng kim loại. Theo 
cách này, tâm bám vào vật; nó cảm nhận 
một vật tốt - kẻ khác cho là xấu, nhưng 
không vật gì trên nguyên tắc là tốt mãi hay 
xấu luôn. Chỉ là khái niệm và bản thê của 
vạn pháp là Không (tự tánh). 

Mọi vật hiện hữu qua sự phụ thuộc lẫn 
nhau. Thí dụ, bạn có hai tờ giấy, một lớn 
một nhỏ, lớn nhỏ là vì tùy vào nhau. Nếu 
bạn thêm vào một tờ khác lớn hơn, thì tờ lớn 
trở thành trung bình. Chính tự nó không lớn 
không nhỏ. Lớn nhỏ, tốt xấu đều là do tâm 
tạo và không thật sự tồn tại. Có chuyện ngụ 
ngôn mô tả điểm này: có một con thỏ đang 
ngủ dưới tảng cây gân hô. Bỗng nhiên gió 
thối làm gảy cảnh cây rớt xuống nước, khiến 
nước bắn tung tóe. Tiếng động làm thỏ 
hoảng sợ vội phóng chạy. Đang chạy thì gặp 
hai chú chuột. Chuột hỏi vì sao thỏ chạy thì 
nó trả lời,” Có một tiếng động dữ dội đẳng 
kia”. Làm hai chú chuột sợ và cùng nhau 
chạy. Chúng ta đều giống hai chú chuột. 
Chúng ta không hỏi tại sao tờ mười đô có 
giá trị, chỉ đơn giãn trả lời,” À, mọi người 


S1 


nghĩ thế!”. Các pháp không có bản thể tự 
tánh của chúng, nhưng tâm bám vào chúng. 
Tiếp tục câu chuyện. Khi chuột và thỏ đang 
chạy, gặp một con sư tử hỏi tại sao chúng 
chạy. Chúng trả lời là có một tiếng động 
khủng khiếp trong hồ. Sư tử nói,” Đó chăng 
qua chỉ là tiếng động (âm thanh). Có lẽ 
chúng ta nên điều tra coi âm thanh gì trước 
khi chạy. Rồi chúng cùng nhau trở về hồ 
nước và thấy cảnh cây nỗi trên nước. Giống 
thế, chúng ta luôn nghĩ,” cái này tốt, cái kia 
xấu”. Nếu ta phân tách những tư tưởng này 
và nhận ra các pháp không tôn tại tự chính 
chúng thì tâm chúng ta có thể trở nên an 
bình, không cấu nhiễm rồi thoát khỏi ảo 
giác, nhận rõ bản tánh chân thật của các 
pháp. 


Một thí dụ về Lý Duyên Sanh, chúng 
ta nghĩ,” tôi rất hạnh phúc với hoàn cảnh nơi 
đây. Chỗ khác tôi bị trầm cảm và nhớ nhà”. 
Qua Lý Duyên Sanh, chúng ta kinh nghiệm 
vui và khổ. Khi thiền quán, không có tư 
tưởng vui buồn và không có tư tưởng đến 
một nơi tốt và xấu. Thay vào đó, chúng ta 
nhận thây mọi nơi như nhau và chúng ta có 
một trạng thái an tính không có đau khổ 


S2 


trong suy nghĩ răng đang sống một chỗ 
không như ý. 


Có câu chuyện về ngài Nanda, em họ 
đức Phật, có vợ tên là Pundarika (Bạch 
Liên), tuyệt đẹp, Ngài rất yêu thích. Đức 
Phật bảo Ngài tới nghe pháp, Ngài chưa hè 
đến vì sợ khi nghe pháp xong sẽ muốn xuất 
gia rôi bỏ lại cô vợ đẹp. Một hôm đức Phật 
đến nhà Ngài và nói,” Nanda đi theo ta!”. 
Đức Phật đưa Ngài tới khu rừng nơi đàn khỉ 
mù đang sinh sống. Đức Phật hỏi Nanda,” 
Ai là người đẹp nhất, đàn khi này hay vợ 
nhà ngươi?” Nanda trả lời,” Đầu thể so sánh, 
Pundarika tất nhiên trăm ngản lần đẹp hơn 
đàn khi này”. Kế đức Phật dùng thân thông 
dẫn Ngài đến tầng trời đầy tiên nữ. Đức Phật 
hỏi, “AI đẹp hơn, các tiên nữ này hay 
Pundarika?”. Nanda trả lời,” À! Bây giờ khi 
tôi thấy các tiên nữ nảy, thì Pundarika và 
đàn khi đẹp giống nhau”. Đây là cách khiến 
sự phụ thuộc lẫn nhau làm cho sự vật đẹp và 
xấu. Khách thể chỉ đơn giãn là sự cầu tạo 
bởi tâm hay khái niệm do tâm tạo. 


Nếu bạn nghiên cứu vạn pháp bằng lý 
lẽ và nhận ra chúng đêu rông, bạn có thê đạt 
được sự hiệu biệt vê tánh không, nhưng bạn 


83 


không thể đạt kinh nghiệm thăng với tánh 
không. Lại nữa, phương pháp luận lý này 
phải mất thời gian. Trong Kim Cang thừa, 
vạn pháp bên ngoài thì được hiểu là không, 
nhưng khi hành trì thì phải quan sát tâm. 
Tâm là nguồn sốc cho tất cả niêm vui nổi 
khổ, nguôn gôc của tất cả ham muốn và giận 
hờn, nguồn gốc của tất cả tình thương và 
lòng từ bi; tất cả những gì xảy ra đều từ tâm 
xuất hiện. Khi chúng ta nghiên cứu tâm, 
chúng ta nghĩ rằng nó phải thật là mạnh đề 
có thể tạo ra tất cả các pháp. Nhưng, nhìn 
vào trong, chúng ta hoàn toàn không nhìn 
thấy tâm; không ở trong cũng không ở 
ngoài, hay ở giữa. Vậy tâm là không. Khi 
chúng ta nói tâm không, không phải chúng 
ta nói nó không tồn tại như lông rùa sừng 
thỏ. Hay cái không của tâm giỗng như hư 
không, không có gì trong đó. Mà bản thê của 
tâm trong sáng. Khi chúng ta tìm bản thể 
tâm đề đôi diện thì không thể tìm được. Bản 
thể nó vừa trong sáng vừa rỗng rang. Khi 
chúng ta nghiên cứu tâm, không phải nó 
hoản toàn mù mờ, hay bất giác vô tri như 
hòn đá, nhưng có một dòng trong sáng luôn 
tiếp nối. Tâm thường tình đây rảy những ý 
tưởng và vấn nạn, nhưng khi chúng ta hiểu 


S4 


về tánh không và sự trong sáng của tâm, thì 
mọi vật trở nên êm dịu và bình thản. Vì thê, 
văn bản cho biệt tuệ quán trong Kim Cang 


thừa có bản thê hỷ lạc. 


Tìm hiểu về tánh không trong kinh 
tạng là học về Bát Nhã Ba la mật đa. Trong 
Kñm Cang tạng hay mật tạng dạy về sự nhận 
thức Tánh không đi kèm theo sự nhìn thăng 
vào tâm. Thường thường chúng ta cho tâm 
rất bền và hùng mạnh, nhất là khi các tư 
tưởng xâu và tâm câu nhiễm nối lên. Nhưng 
nếu chúng ta nghiên cứu kỹ để xem vị trí nó 
ở đâu thì không tìm được, chỉ là một trạng 
thái tĩnh lặng. Đây gọi là trạng thái hý lạc vì 
không có mặt của câu nhiễm và đau nh 
Khi hành thiền chúng ta có thể nghĩ,” 
không quán tưởng được vì có rất nhiều tia 
tưởng quấy nhiễu”. Nhưng nếu bạn xét kỹ 
vọng tưởng này từ đâu ra và chúng nó là gì, 
bạn sẽ thây chúng không tồn tại, chỉ có trạng 
thái rỗng lặng. Khi tôi còn trẻ, thầy tôi nói 
tất cả hiện tượng đều rỗng, nhưng tôi nghĩ 
không thể nảo, không đúng. Sau nảy khi học 
trong văn bản, tôi nhận ra rằng, tánh của 
hiện tượng là không, nhưng tôi lại cho tâm 
không thể không. Có rất nhiều vọng tưởng, 


S5 


những ý tưởng và cảm giác nảy rất mạnh. 
Không thể nảo chúng là không. Nhưng sau 
khi học thiên và phân tách tâm, tôi nhận ra, 
sau rốt, thể tánh của tâm lả không. Vậy, 
trước tiên bạn nhận ra các hiện tượng đều 
rỗng, rồi bạn phân tách tâm thấy nó cũng 
không. Rất dễ để hiểu tánh không của tâm 
qua sự phân tách. Cái khó là phải tạo thói 
quen và gắn liền với sự hiểu biết đó. Chỉ do 
phân tách tâm đề biết về bản thể nó là không 
thì không lợi ích. Thí dụ, không gặp vấn đề 
đau khổ, chỉ đơn giãn nghĩ,” Bản chất đau 
khô là không”, thì không giúp gì được. 
Nhưng nếu bạn làm cho tâm thành thói quen 
với sự hiểu về tánh không, thì tâm độc sẽ bị 
bật gốc và sự đau khổ sẽ được dẹp yên. 


Vậy trong đời sông này, tâm độc khác 
nhau như giận tức nổi lên và chấp nhận 
chúng là thật. Đôi khi giận tức trở nên mạnh 
bạo, bạn sẽ bị chúng khống chế, rồi có lời lẽ 
hay có hành động thô bạo như đánh hay giết 
người. Trong Kim Cang thừa, nêu giận dữ 
nổi lên, bạn nghĩ,” Trước kia tôi bị chúng 
khống chế, nhưng lần này tôi sẽ nhìn thăng 
nó và nhất định xem giận là gì, từ đâu đến, 
và nó ở đâu”. Khi bạn phân tách bản tánh 


SỐ 


của giận tức cách này, bạn thấy nó không có 
mặt. Bạn không thể nói,” Đây là giận tức, 
hay, giận tức giồng như vậy, hay, giận tức 
nổi lên từ chỗ này”, giống như bạn đang coi 
phim — có hình bóng một người, nhưng sự 
thật không ai ở đó. Giống thế, có sự giận 
tức, nhưng không thấy bóng. Để nhận thức 
về giận, bạn không phân tách bằng lý lẽ, mà 
bạn nhìn thăng vào thê tánh của giận tức 
trong tâm. 


Có sáu căn để tâm độc. Thứ nhất, giận 
dữ. Vậy bạn tìm xem giận dữ xuất phát từ 
đâu, ở đâu, vv...Bạn cũng làm như thế với 
độc thứ hai, mong cầu hay ước muốn. Độc 
thứ ba là vô minh, thứ tư là kiêu căng. Thứ 
năm là nghi ngờ, không chắc chắn, có tích 
cực và tiêu cực. Thứ sáu là tà kiến, ngã mạn, 
có nghĩa là tín vào ngã, một sự luyễn ái bản 
ngã. Có sáu tâm độc gốc được giảng giải 
trong bài bình luận. Bạn nhìn mỗi độc xem 
chúng xuất hiện trước tiên ở đâu, trụ tại đâu 
và đi về đâu. Đây lả thiền phân tách và qua 
đó bạn nhận thức bản tánh của các độc. Khi 
đạt được sự nhận thức này, bạn trụ tâm vào 
sự nhận thức đó. Cách này bạn đạt sự nhận 
thức về tánh không của vạn pháp thường 


S7 


được giảng dạy là sự hợp nhất của tánh 
không và trí (bát nhã). Trí này trong sáng, 
nhanh nhẹ không có chân thể vì chính nó 
cũng là không. Nó chỉ là một chức năng, mà 
chính tự nó cũng không nốt. Sự trong sáng 
giống như một đặc tính hay phẩm chất, 
nhưng đặc tính này không có nên tảng. Trí 
nảy có một tiến trình, nhưng không có chủ 
thê để biết. Ngoài bản tánh, nó chỉ là không. 
Vậy, bạn có sự hợp nhất của sự trong sáng 
và tánh không, hay sự hợp nhất của trí hiểu 
biết và tánh không. Ngải Atisa, trong bải 
giảng dạy về thiền quán cho biết, bình 
thường chúng ta nghĩ tâm là một hợp chất 
của quá khứ, hiện tại, và tương lai của tư 
tưởng. Chúng ta gom chúng lại, và cho 
chúng là tâm. Nếu chúng ta phân tách kỹ, 
chúng ta nhận ra tư tưởng quá khứ không 
tôn tại, chúng đã qua và không còn nữa, 
đúng vậy, chúng không hiện tôn. Tư tưởng 
tương lai chưa được tạo ra nên chúng chưa 
có mặt. Vậy, chúng ta chỉ có hiện tại, là một 
thời điểm rất ngắn. Nghiên cứu tâm hiện tại 
rất khó, vì chúng ta không thấy có gì cả, 
màu sắc, hình bóng hay bản chất gì. Vậy, 
chúng ta cũng không tìm được tâm hiện tại 
và vì thế cũng là không. 


S8 


Hiểu được bản tánh không qua thiền 
phân tách, bây giờ chúng ta tìm xem al là 
chủ thể của sự hiểu biết này, và chúng ta 
cũng không thấy chủ thể này tôn tại. Vậy, 
chúng ta nhận ra tánh không thể chia của 
hiểu biết và tánh không. Đây là trí tuệ phân 
biệt và trí bát nhã phân biệt. 

Các vị thánh, đúng vậy, các vị đại 
thiền sư đã hoàn thành của Kim Cang thừa, 
cho biết khi bạn trực diện hay nhìn thắng sự 
giận dữ thì nó biến mất. Giận dữ cũng có 
tánh không. Nó đạt trạng thái tánh không 
của chính nó. Trước đó, có lời nói rằng, 
không có pháp đối trị thắng mà hành giả có 
thể áp dụng trừ giận dữ, theo văn bản của 
Tiểu thừa và đại thừa thiền thì đúng. Nhưng 
trong Kim Cang thừa thì có pháp đối trị để 
nhìn thắng vào bản tánh của giận dữ. 


PHÂN LOẠI TUỆ MINH SÁT 
Có ba loại chánh về tuệ quán: tuệ quán 


của bôn thực thê, tuệ quán của ba cửa, và tuệ 
quán của sáu sự nghiên cứu. 


Bốn thực thể tuệ quán được mô tả 
trong kinh “Explanation of the View ”( Giải 
Nghĩa Vê Chánh Kiên ), và trong luận của 


s9 


Ngài Vô Trước,” Compendiun of the 
Abhidharma” (Trích Yếu Về A Tỳ Đàm). 
Trong phân tích này có hai loại tuệ quản: 
khác biệt và khác biệt tổng quát. Mỗi phân 
loại có hai khía cạnh: nghiên cứu và phần 
biệt - vậy là có bốn loại. Sự khác biệt liên hệ 
tới hiểu biết, hay trí bát nhã, có thê phân biệt 
sự sai khác giữa các loại hiện tượng khác 
nhau. Sự khác biệt tổng quát lả phân định 
bản tánh của tất cả hiện tượng. Nghiên cứu 
là đạt trí hiểu biết về pháp gì ở trình độ thô. 
Phân tích là đạt sự hiểu biết ở trình độ vi tế. 


Tuệ quán về bốn thể tánh là: 1) Sai biệt 
qua sự nghiên cứu, 2) SaI biệt qua sự phân 
tách, 3) Sai biệt tổng quát qua sự nghiên 
cứu, 4) Sai biệt tổng quát qua sự phân tách. 
Nhưng trong kinh,” Explanaton of the 
View”, mỗi loại trong bốn loại nảy được 
chia ra làm thành mười sáu loại, mỗi loại có 
bốn trình độ, như: nghiên cứu toàn hảo, có 
nghĩa là được nghiên cứu một cách rốt ráo, 
nghiên cứu rốt ráo, nghĩa là kết quả hoàn 
toàn, ước lượng hoàn hảo, có nghĩa là hoàn 
toàn hơn, và nghiên cứu yếu tố cần thiết, 
hoàn toàn nhất. Mỗi loại của bốn thực thể 
thiền quán có bốn trình độ, thành mười sáu 


90 


loại tât cả. 


Trong luận của Ngài Vô Trước,” 
Compendium of the Abhidharma”, mô tả 
thiền quán bốn thực thể thuộc tác dụng của 
chúng, đúng vậy, theo hành động chúng. 
Ngài Vô Trước tả hai thực thể đầu của thiền 
quán, sai biệt của hiện tượng, và sai biệt 
tổng quát của hiện tượng là pháp đối trị cho 
ý, thiên về tiêu cực và khái niệm của hiện 
tượng. Hai thực thể cuối của thiền quán, qua 
sự nghiên cứu và qua sự phân tách, loại bỏ 
những øì cần phải loại bỏ, như niềm tin sai 
về hiện tượng. Với sự loại bỏ này, bạn có 
thể an trụ vảo sự hiểu biết không lầm lỗi. 


Trong kinh “Explanation of the View”, 


có một sự mô tả thiền quán của ba cửa. 
Trong kinh này, Bồ Tát Di Lặc hỏi Phật, 
“Có bao nhiêu loại thiền minh sát?” Đức 
Phật trả lời, “Có ba.” Thứ nhất, thiền quán 
khởi lên từ khái niệm cá tánh. Nếu hành 
thiền, thí dụ, về vô ngã, người này không thê 
đơn giãn nghĩ về vô ngã, mà phải trầm tư về 
lý do, chứng cứ, và cá tánh của vô ngã. Suy 
gøẫm những điều nảy vả nghĩ về chúng. 
Người này phát sanh nội quán, sanh ra từ sự 


9] 


suy tư về cá tánh và khái niệm về vật øì. Tuệ 
quán thứ hai là nội quán phát sanh từ sự điều 
tra. Một khi người hành trì chắc chắn mở ra 
cửa thứ nhất rôi, thì người đó trụ tâm trong 
sự chắc chắn đó là cửa thứ hai. Cửa thứ ba 
phát sanh từ sự phân tách. Do thói quen trụ 
tâm trong sự chặc chắn, người đó trụ thăng 
trong sự hiểu biết của vô ngã”. 


Kế là thiền quán của sáu nghiên cứu 
vào cá tánh của vạn pháp. Có ba sự hiểu biết 
từ sáu nghiên cứu. Thứ nhất, nghiên cứu về 
nghĩa, trong đó bạn nghiên cứu danh từ của 
pháp và tìm hiểu nghĩa ấn trong lời. Thứ nhì, 
nghiên cứu về pháp hay hiện tượng bên 
ngoải và khách thê bên trong, chỉ cho tâm và 
tâm sở. Hiểu về tâm, tám tâm Vương, và 
hiểu về tâm sở là hiểu về tâm cấu nhiễm — 
tâm tiêu cực. Nghiên cứu về khách thể bên 
ngoải là hiểu về kinh nghiệm giác quan bên 
ngoài như thấy, nghe, ngửi, nêm, và xúc 
giác. Đây là hiểu về năm kết tụ của hình thể, 
xúc giác, nhận thức, tâm sở, và tâm thức, 
mười hai căn, là nguồn gốc của sự nhận 
thức, vv... Thứ ba là nghiên cứu về cá tánh, 
là điều tra khách thể rõ chỉ tiết hơn; thí dụ, 
khám phá ra rằng nhãn thức nhận thấy vật, 


92 


nhĩ thức nhận ra âm thanh, vv...Bạn nghiên 
cứu cá tánh của mỗi loại rõ chỉ tiết hơn. Thí 
dụ, nhãn căn và nhận biết nó là khách thê 
của nhãn thức. Có hai loại trí tuệ - trí tuệ của 
bản tánh vạn pháp và trí tuệ của vạn pháp đa 
dạng. Trước tiên, bạn phải nghiên cứu tật cả 
khách thể trong và ngoài để đạt sự hiểu biết 
về khả năng của chúng. Khi bạn hiểu thông 
suốt rồi, thì bạn sẽ hiểu bản tánh chúng. 

Ba nhận thức kế tiếp lả liên hệ tới bản 
chất thật của vạn pháp. Đó là nghiên cứu về 
phương hướng, nghiên cứu về thời gian, 
nghiên cứu qua luận lý. Với nghiên cứu về 
phương hướng và thời gian, chúng ta rất dễ 
hiểu về tánh không. Bình thường, chúng ta 
cho là có hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, 
chúng ta nghĩ phương hướng có trụ xứ thật 
sự tôn tại. Chúng ta cũng cho là có “đây” và 
“kia”. Nhưng nếu thâm tra kỹ, thí dụ, bạn 
cho cái bàn trước mặt tôi là hướng Đông của 
cái ngai. Khi bạn dời cái bàn đi, thì thành ra 
phía Bắc. Phương hướng, thật ra, không có 
thực thể. Vậy nghiên cứu về phương hướng 
cho ta hiểu về tánh không. 


Nghiên cứu thứ hai về thời gian. 


93 


Chúng ta thường cho có quá khứ, hiện 
tại, và tương lai, hay tính theo ngày, tháng, 
năm. Nhưng khi chúng ta khảo sát gần hơn, 
bạn sẽ thấy răng thời quá khứ thật sự không 
tồn tại. Còn hiện tại thì ở đâu? Bạn thây rằng 
ngoài sự phản chiếu khái niệm về vạn pháp, 
thời gian không có thực chất của nó. 


Nghiên cứu thứ ba về bản chất vạn 
pháp qua luận lý. Đức Phật nói, “Lời giảng 
dạy của Ngài cần nên nghiệm xét kỹ, và 
không nên tin vội.” Thí dụ, nêu bạn mua 
vàng, không nên đơn giãn tin theo lời quảng 
cáo của người bán. Bạn nên thử coi vàng 
thật hay giã bằng cách dùng lửa đốt. Nếu 
vàng có lẫn kim loại khác ở trong bạn nên 
cắt ra xem thử. Sau cùng, có thể có vài phân 
tử nhỏ không phải vàng trong đó, bạn cần 
phải mài vào tảng đá xem có phải vàng 
nguyên chất không. Giống thế, đức Phật nói 
lời dạy của Ngài không nên tin vội vì lòng 
tin, mà nên đem ra thử nghiệm để có được 
sự hiểu biết bản chất thật của pháp; khi bạn 
đã đạt trí hiểu biết, bạn có thê áp dụng vào 
vạn tượng. 

Có bốn loại lý luận. Hai loại đầu liên 
hệ tới vải điều phát sanh từ hành vi. Thứ 


94 


nhất là lý luận về duyên và liên quan tới 
nhân và quả. Dùng lý luận này, bạn có thể 
phát sanh hiểu biết về đời sông hiện tại của 
bạn là do hoàn cảnh trong một đời quá khứ. 
Vì điều này khó dẫn chứng đề hiểu, nên đức 
Phật dạy lý nhân quả qua luận lý, nói rằng 
nếu vài pháp tồn tại, chúng phải tùy thuộc 
vào và cần phải sanh khởi từ hoàn cảnh 
trước đó hay nguyên nhân trước. Thí dụ, 
một bông hoa không thể tự tồn tại mà phải 
tùy thuộc vào hoàn cảnh trước như hạt, đất, 
không khí, nước, vv...Rất nhiều sở duyên 
hợp lại để cho bông nở. Vậy, bất cứ gì tồn 
tại đều tùy thuộc vào nhân trước và hoàn 
cảnh. Đây cũng áp dụng vào thân và tâm 
thức con người, đều do kết quả của nhân 
trước và hoàn cảnh đời sông kiếp trước. 


Lý luận thứ hai là lập luận của chức 
năng. Đây là lập luận tùy thuộc kết quả. Có 
nghĩa là quả tùy thuộc vào nhân đặc biệt. 
Hiểu được lý luận thứ nhất và thứ hai, bạn 
có thể tránh khổ đau bằng cách hiểu rằng 
mỗi nhân có một kết quả, và mỗi quả có một 
quan hệ nhân quả. Thí dụ, trong bài mật chú 
của Guru Rinpoche: OM YE DHARMA 
HETU TRABOWA, có thể dịch, “tất cả hiện 


95 


tượng phát sanh từ nhân”. Đức Phật dạy, tật 
cả hiện tượng lả kết quả đã được phát sanh 
do một nhân nào đó. Câu chú nói, “tất cả 
nhân đều được đức Phật giảng dạy”. Đó là 
câu thứ nhì trong bài chú. Nêu. bạn muốn 
đạt hạnh phúc toàn hảo, bạn cần phải tìm 
nhân đúng cho hạnh phúc này. Để chấm 
dứt đau khổ, là kết quả của nhân, bạn cần 
phải dừng nhân đau khố. Do đó, bạn tìm 
coi làm cách nào để diệt khổ và đạt vui 
trong lời dạy của đức Phật, là thỉ hành 
qua hai luận lý - luận lý của nhân có quả 
và luận lý của quả tùy thuộc vào nhân. Có 
nghĩa là bất kỳ pháp gì tồn tại đều sanh ra từ 
quả. Vậy thì khách thể ngoài hay khách thể 
trong (như tâm thức) sẽ tạo kết quả cho 
tương lai. Vậy thì lập luận thứ nhất của hoàn 
cảnh quá khứ chứng minh đời trước-trước và 
lập luận thứ nhì của chức năng chứng minh 
đời sông kế tiếp. 

Lập luận thứ ba là giá trị hợp lệ hay 
cách làm thế nào biết được các pháp là thật. 
Có ba phân loại cho lập luận này. Thứ nhất, 
bạn có thể có kinh nghiệm một vật gì đó qua 
sự nhận thức thăng, nghe, hay của giác quan 
nào, đây gọi là trực nhận thăng có giá trị. 


96 


Thứ nhì, có việc bạn không thể kinh nghiệm 
trực tiếp với các căn, mà bạn hiểu được 
chúng qua sự suy luận có lý, hay suy luận có 
giá trị. Thí dụ, thông hiểu về tánh không của 
tật cả hiện tượng hay đời sống kiếp trước có 
tôn tại là thí dụ của sự hiểu biết thứ hai này. 
Thứ ba của lập luận là phù hợp kinh điển 
một cách xác thật. Bạn đạt sự hiểu biết này 
nhờ vào sự học hỏi những bài giảng giải của 
đức Phật và các vị trí giả cùng các thiền sư 
thành tựu. Có một đề tài gọi là “pramana” 
(Phạn ngữ) nghĩa là sự hiểu biết có giá trị. 
Có hai vị đại thiền sư thuộc hạng nảy ở Ấn 
Độ: Ngài Trần Na và Pháp Xứng. Ngài Trần 
Na nói có ba loại hiểu biết có giả trị: trí nhận 
thức thăng, trí đạt qua sự suy luận hợp lý, và 
trí thâu thập đúng kinh điển qua người có 
thâm quyên. Nhưng Ngài Pháp Xứng, vị đại 
thiên sư khác, cho biết chỉ có hai loại trí: trí 
hiểu thăng và trí suy luận, vì trí thâu thập 
qua kinh sách phải hiểu qua sự nghiên cứu 
và phân tách, là kết quả do kinh nghiệm 
thăng mà có được. Vậy, thấm quyền phù 
hợp kinh điển là bao gồm bởi cả hai của hai 
loại trí hiểu biết và không phải là loại thứ ba 
riêng biệt. 


97 


Lập luận thứ tư là lập luận của bản thê 
thực chất. Có hai loại thực chất lập luận: tục 
đề và chân đề. Một thí dụ cho khía cạnh tục 
để là lửa thì nóng và làm bỏng. Bạn có thê 
hỏi, “Lý do gì lửa nóng và làm bỏng?” 
Không có lý do gì cả trừ ra thực chất của lửa 
là thể. Giống vậy, bạn không thể hỏi, “Tại 
sao nước lại ướt?”. Vì nước tự nó ướt, bản 
chất của nó là ướt. Giống thế, bản chất của 
tất cả hiện tượng là không và đó chính là 
thực chất của tất cả hiện tượng, không có lý 
do tại sao nó là thể, đó là lý do phải được 
nhận ra. 


Thí dụ, ban đầu bạn không chắc chắn 
về sự văng mặt của cái ngã hay bản chất của 
tánh không. Qua tiễn trình lý luận, bạn có 
thể phát khởi sự hiểu biết chắc chắn về vô 
ngã và vô thường áp dụng qua luận lý. Tiến 
hành qua bốn lập luận này, bạn phát sanh sự 
chắc chăn từ thiền phân tách và qua đó bạn 
đạt sự trong sáng. Đôi khi rèn luyện thiền 
phân tách này quá nhiều, tâm ổn định của 
bạn sẽ giảm bớt. Nếu thế, bạn cần phải trở 
lại thiền không phân tách, chỉ an trú tâm 
không có phân tách, sẽ quân bình tâm trở lại. 


Có sáu loại nghiên cứu — nghiên cứu 


98 


về nghĩa, vạn pháp, cá tánh, phương hướng, 
thời gian, và lý luận — có thê dùng để đạt trí 
hiểu biết về tục đế và chân để hiện tượng. 
Tuệ minh sát cũng có thể được tóm tắt thành 
hai loại: tuệ giác dự bị và tuệ giác thực tế. 
Tuệ giác dự bị cũng được biết như tuệ giác 
phân biệt, là một đoạn đường dự bị trong đó 
bạn nghiên cứu và phân tách để đuợc mở 
mang một kiến thức chắc chắn. Trong quá 
trình thực sự, còn gọi là định không giao 
động, bạn đạt trí hiểu biết chắc chắn và tâm 
có thê trú vào đó. 

Tuệ quán của bốn bản chất, sáu nghiên 
cứu, và ba cửa là thiền phân tách. Có cả thấy 
là hai loại thiền quán: thiền phân tách của 
các vị học giả, và thiển không phân tách của 
các vị du già. Vậy thiền phân tách của các vị 
học giả xảy ra khi họ nghiệm xét và phân 
tách một vật gì cho tới khi xác thật thấu 
suốt. Như thế thì họ đạt sự hiểu biết lâu dài 
không có nguy hiểm phạm phải lỗi lầm. Dù 
vậy, con đường này phải tốn nhiều thời gian. 
Thiền của các vị trí giả được triển khai từ 
cách tu tập quán tưởng và hành trì miên mật. 
Phương pháp này mau hơn, nhưng có khả 
năng nguy hiểm bị lạc đường vả sai lầm. Vì 


99 


thế, bạn cần bắt đầu với sự nghiên cứu và 
phân tách lý luận cùng chứng cớ để có một 
hiểu biết chắc chắn. Rồi bạn tự quen thuộc 
với sự hiểu biết này trước khi bắt đầu thiền 
quán. 

Trong thiền phân tách, thí dụ, bạn 
thiền về vô ngã và nỗ lực nhận ra cái ngã thì 
bạn thấy nó không ở trong, ở ngoài hay ở 
gIữa. Giống như thiền chỉ, bạn chú tâm vào 
đề mục, như khi bạn chú tâm vào hơi thở ra 
và vào trong thiền chỉ. Giống thế, khi chú 
tâm vào sự vắng bóng của ngã, tâm, thì chú 
mục vào một điểm và trụ ở đó, và từ đó sanh 
ra kinh nghiệm vững chắc răng cái ngã 
không có mặt. Giống như phương pháp dùng 
thiên chỉ, vì thế được gọi là thiền phân tách 
về sự văng mặt của cái ngã. 


Thiền phân tách không phải chỉ nghe, 
nhận, và suy tư về lời giáo huấn. Thay vì 
bạn hợp sự hiểu biết sâu sắc, nội tâm vững 
chãi với thiền chỉ. Trong thiền chỉ, bạn chú 
tâm vào hơi thở hay không chú tâm vào vật 
gì. Ở đây bạn có sự hiểu biết vững chắc có 
được từ suy luận. Sự hiểu biết này hợp cùng 
tâm định trong thiền chỉ và bạn dùng sự hợp 
nhất này vào sự hành trì của mình. Đây là 


100 


nghĩa của thiền phân tách. 


Thiền không phân tách được gọi là 
thiền Kusulu (học giả, trí thức) trong Bắc 
phạn. Được dịch là “tromeh” Tạng ngữ, có 
nghĩa là “không phức tạp” hay rất đơn giãn, 
không có phân tách học, học vẫn của bậc 
học giả. Thay vì, tâm chỉ thư giãn và không 
cần dùng sự phân tách để cho tâm an trú tự 
nhiên. Trong truyền thông kinh văn, có vải 
pháp thiền không phân tách, nhưng phần 
nhiều truyền thống này dùng thiền phân 
tách. 


CÁC PHƯƠNG PHÁP TUỆ QUÁN 


Nền tảng của thiền quán lả một trạng 
thái định, một trạng thái không còn vọng 
tưởng và khái niệm. Năng lực chánh của nó 
là chọc thủng tất cả các khái niệm sai, sự 
lầm lẫn, và những hiểu lầm mà chúng ta có. 
Trong kinh văn nói rằng sự cân thiết để có 
quan điểm về sự vắng mặt của ngã, nêu 
không có quan điểm này, chúng ta không thể 
khai triển tuệ giác chân chánh. Vì thể, chúng 
ta cần mở mang kiến thức này về sự văng 
mặt của cái ngã, Văn bản cho biết nếu ta 


không hiệu được thiên tuệ quán phải làm gì 


101 


thì giống như một người không có hai tay 
mà cô găng bám vào sườn núi. Vậy nền tảng 
của tuệ quán là sự hiểu biết chắc chắn về sự 
văng mặt của cái ngã. Trước tiên, chúng ta 
cần phải nhận rõ điều này, rồi suy gẫm cho 
tới khi chúng ta có được một sự vững tin 
thông suốt về nó. Một khi chúng ta có được 
sự hiểu biết thâu đáo, thì cần phải an trú vào 
trí này — thư giãn và hoàn toàn không xao 
động. Nếu chúng ta có tầm nhìn mà chỉ nghĩ 
về nó, thì sự hành thiền của chúng ta cũng 
không phát triển đúng vì chúng ta không thê 
loại trừ các chướng duyên. Vì thế văn bản 
cho răng ngay cả khi chúng ta học và hiểu rõ 
quan điểm của sự vô ngã, mà không thực 
hành quán tưởng về nó, thì cũng giống như 
người hà tiện có rất nhiều tài sản mà không 
dám dùng vì sự bủn xin của ông ta. Chẳng 
những số tài sản không làm lợi ích gì cho 
ông ta và cho người khác, vì ông không bố 
thí cho a1. Giống thế, nếu chúng ta hiểu rõ 
quan điểm về vô ngã mà không quán tưởng 
thì không thể thu gặt bất cứ lợi ích gì vì 
chúng ta không thê triển khai trí tuệ và trừ 
bỏ phiên não. Và chúng ta cũng không làm 
lợi ích cho người khác vì chúng ta không thê 
thực hành theo đường đạo để đạt giải thoát. 


102 


Tóm lại, để phát triển kiến thức về vô 
ngã, bạn phải thiền quán. Trước tiên bạn 
phải học về vô ngã, rồi phân tách và suy 
gẫm để bạn có được một sự hiểu biết vững 
chãi về quan điểm này. Rồi bạn an trú tâm 
vào đó, chú tâm vào quan điểm trong trạng 
thái hoàn toàn thư giãn. Sự an trú này giống 
như sự hợp nhất giữa tâm an định và nội 
quán, sự hợp nhất của định và tuệ. Bạn cần 
phải quân bình thiền quán để phát triển tâm 
trong sáng và tâm an định. Thiền quán quá 
nhiều sự an định sẽ giảm. Vì thế, bạn cân đề 
tâm thư giãn trong trạng thái không phân 
biệt. Thiền vô phân biệt quá nhiều sẽ khiến 
sự trong sáng của tâm mất, bạn bắt đầu chìm 
vào hôn trầm. Vậy bạn nên tái lập thiền quán 
để có lại sự quân bình. Phát triển cả hai sự 
trong sáng và sự an định thì tâm sẽ mạnh. 
Nói chung, sự hành trì chánh của trường 
phái Tây Tạng là trước tiên, phân tách hiện 
tượng nhiều lần để đạt sự thông thấu về 
quan điểm, và sau đó an trú tâm vảo thiền vô 
quán tưởng. 

Tánh không là căn bản của giáo lý, vì 
đó là con đường chúng ta diệt trừ tất cả tâm 
cầu nhiễm và lầm lỗi. Vậy vô ngã và tánh 


103 


không rất quan trọng. Tánh không có thê trở 
thành chướng duyên cho sự hiểu biết về 
nghiệp quả và sự hành trì về các hành động 
tốt vì chúng ta có thê nghĩ,” mọi việc đều 
không, không có gì tôn tại, thì tôi không cần 
phải tu học giáo pháp”. Vì thế rất nguy hiểm 
trong sự dạy về tánh không. Ngài Long Thọ 
nói chúng ta phải hiểu về tánh không cho 
đúng, nêu không, nó sẽ trở thành một hậu 
quả xấu. Ở Ấn Độ, các thây có cách bắt rắn 
độc. Qua sức mạnh của chân ngôn, họ có thê 
thực hiện phép kỳ lạ và gia tăng sự thành 
công trong việc năm lấy con rắn. Không có 
năng lực của thiên và năng lực của chân 
ngôn, bất kỳ aI cầm lấy con răn sẽ bị nó căn. 
Giống vậy, nếu chúng ta có một sự hiểu biết 
tốt về tánh không, nó giúp cho sự phát triển 
thiền quán, nhưng nếu chúng ta có một kiến 
thức sai về tánh không, nghĩ rằng không cần 
phải tích lũy hành động tốt, thì chúng ta bị 
nguy cơ về sự phát sanh chướng duyên cho 
sự tu tập giáo pháp của chúng ta. 

Bạn có sự tích lũy phước báu và tích 
lũy trí tuệ trong sự hành thiên. Tích lũy về 
trí tuệ là định và tích lũy về phước báu là tuệ 
quán. Tích lũy phước báu có được nhờ vào 


104 


động cơ thanh tịnh. Bạn có được một chủ đề 
đặc biệt cho hành vi của bạn và chủ đề đó 
khiến bạn phát lòng tin, cầu nguyên, lễ bái, 
và cúng dường. Thỉnh thoảng sự hành thiền 
của bạn sẽ trở nên sáng suốt và triển khai. 
Đôi lúc sự hành trì của bạn không phát triển 
tốt. Lúc đó bạn cần phải mở mang trí tuệ để 
tích lũy phước báu. Như thế bạn phát triển 
tín tâm và tận tình cúng dường, cầu nguyện, 
hồi hướng, và làm tất cả việc thiện lành có 
thể được đề tích lũy phước báu, tích tụ thiện 
nghiệp. Qua đó bạn sẽ gia tăng sự tích lũy trí 
tuệ. 


Có một khuynh hướng truyền thống 
của Tu Viện Ganden- một truyền thống mũ 
Vàng. Trong truyền thống này, ngay khi an 
trú vào thiền quán, bạn nghĩ vê sự hiểu biết 
mà bạn thu thập được về vô ngã, bạn giữ nó 
và luôn lập lại trong tâm, “nó giống thế này, 
nó giống như thế kia”, đem sự hiểu biết đó, 
lập lại hoài không cho quên. 


Như đã nói trên, khi đạt định, bạn có 
rất nhiều tư tưởng khác nhau từ trong và 
hoàn cảnh bên ngoài hiện ra trong tâm. Đây 
là những hình ảnh không được phân tích. Có 
nghĩa là chúng không phải hình ảnh bên 


105 


ngoài, mà chỉ là những bóng của sự vật, ảo 
ảnh hiện ra trong tâm. Trong tuệ quán, bạn 
dùng những ảo ảnh này và phân tách chúng 
để có lòng vững tin rằng chúng không có tự 
tánh riêng. Trong phương pháp này tâm 
quán nhìn vào trong. Thí dụ, bạn không nhìn 
vào trụ cột và nghĩ,” À, đây là cây cột! và 
cây cột này không có thật”. Mà bạn nghiên 
cứu những hình ảnh xuất hiện trong tâm và 
xem chúng không tự tồn tại do chính chúng. 
Những gì bạn cân trong thiền quán nảy lả 
một trí phân biệt để tất cả vạn pháp được 
nhìn khác biệt với nhau. Bạn cần trí phân 
biệt trong thiền quán vì bạn cân có thể chú 
tâm vảo đề mục trong thiển quán. Không có 
øì hòa lẫn và chồng lên nhau để vạn pháp 
không trở nên mập mờ, phảng phất hay 
không rõ ràng. 


Có trường hợp tâm linh tốt và không 
tốt. Cũng có trường hợp luôn luôn có mặt 
trong tâm và trường hợp tạm thời. Có tất cả 
51 trường hợp, trong đó định và tuệ là hai. 
Có nghĩa là mỗi người đều có định và tuệ, 
nhưng mỗi người đều khác nhau là vì sức 
mạnh của chúng. Bạn cân nên gia tăng năng 
lực của định để cho tâm bạn trở nên vững 


106 


hơn. Tâm tuệ cũng có nơi mỗi người, nhưng 
nó phải được phát triển và gia tăng cùng với 
định để cho bạn có được một sự hiểu biết 
chắc chăn và rõ ràng. Bạn cần có cả hai để 
khai mở tuệ giác, với sức định cho vững 
chãi và tuệ giác của khả năng phân tách từng 
chỉ tiết của vạn pháp và khai mở sự hiểu biết 
toản diện về chúng. 


Trong quyến,”Compendium of the 
Abhidharma”, Ngài Vô Trước cho biết thiền 
quán chứa đựng định và trí bát nhã. Có hai 
loại hiện tượng: cái nhận thức (chủ thể) và 
cái được nhận thức (khách thể). Sáu căn 
chứa đựng pháp được nhận thức. Vậy những 
øì nhận thức trong tâm cũng được coi là đối 
tượng tri giác. Có sáu đối tượng: thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc, giác. Trong tâm cũng có 
người nhận thức. Thí dụ, vật được nhìn gọi 
là trần, được nhãn căn nhìn thấy, và một 
người nhận biết là nhãn thức. Có năm thức 
giác và một tâm thức nhận diện tốt, xấu, 
cùng bộ nhớ, vv... Đôi khi tâm chuyên chú 
vào đối tượng bên ngoài và khi chúng hiện 
ra không chứa đựng thực chất nào. Đây 
được biết là bóng của tiền trần và tánh 
không. Không đây không có nghĩa là không 


107 


hình bóng, mà bản thể của hình bóng đó có 
tánh không. Thí dụ, khi bạn nằm mơ thây 
một con voi, bản thể của con voi đó là 
không vì nó không có thực thể. Nếu có 
người hỏi, có phải bạn mơ thây con vol, bạn 
sẽ trả lời là có, vả đây cho thấy hình bóng 
con voi có đó. Nhưng bản chất thật của con 
voi vẫn là không. 


Một thí dụ về thiền quán là giận. Giận 
khởi lên và bạn nghiệm xét không dùng trí 
bình thường nhưng với trí phân biệt. Bạn hỏi 
coi nó đến từ đâu hay nguôn gốc là gì? Đây 
không phải là “người này đối với tôi như thế 
khiến cho tôi giận”, mà là coi xem cái giận 
đó từ đâu nổi lên. Bạn tìm xem nguồn gốc 
nó và coi nó hiện giờ ở đâu. Nó ở trong hay 
ở ngoài thân hay ở ngay giữa? Bạn dùng trí 
bát nhã để phân tách và cố gắng tỉm ra chỗ 
nó trú ngụ và bản thể nó — nó giống cái gì, 
màu gì, hình bóng ra sao? Với sự cảnh giác 
bạn thây có một sự trong sáng trong sự giận 
tức cùng lúc nó không có thực thê. Với trí 
phân biệt bạn phát minh răng đây là sự hợp 
nhất của tánh không và sự cảnh giác. 


Thiên quán cách này cũng được dùng 
vào sáu tâm câu nhiễm độc hại. Thứ nhật là 


106 


giận tức, thứ nhì là vin níu, như: thực phẩm, 
sức khoẻ, thân thể, vv... Khi luyến ái được 
nghiệm xét giỗng như sự giận tức, bạn cũng 
không tìm ra được thực thể của nó, và phát 
minh ra sự hợp nhất của tánh không và sự 
cảnh giác. Tâm độc thứ ba là tự kiêu, cho 
mình hơn người. Nghiệm xét kỹ hơn, cũng 
là sự hợp nhất của tánh không và sự cảnh 
giác. Thứ tư là vô minh. Đây có chút khác vì 
nó không sanh khởi rõ ràng và nó phủ trùm 
hơn. Có hai loại vô minh: pha lẫn và riêng 
biệt. Nếu vô minh hợp cũng với tâm độc 
khác như giận tức hay không nhận ra bạn bị 
sai lầm vì cơn giận dữ, đây là vô minh hòa 
lẫn. Vô minh riêng biệt là không thông hiểu 
bản chất vạn tượng. Nghiên cứu kỹ hơn, bạn 
thấy vô minh cũng có thực chất cứng rắn, 
đây là sự hợp nhất của tánh không vả sự 
cảnh giác. Tâm độc thứ năm là nghi ngờ, có 
nghĩa là những gì tâm bạn chuyên chú vào, 
bạn không thê có một quyết định. Có hai 
loại nghi ngờ: nghi ngờ thuận và nghi ngờ 
nghịch. Nghi ngờ thuận xảy ra khi bạn cho 
là có thể có và nghi ngờ nghịch khi bạn cho 
là không thể có. Vậy khi quyết định, người 
nghi ngờ thuận sẽ nghĩ có và người nghi ngờ 
nghịch sẽ cho là không. Nghiên cứu hơn, 


109 


tâm độc này cũng không rời tánh không và 
sự cảnh giác. Tâm độc thứ sáu là bản chất 
quan điểm và là quan điểm sai, cho rằng “tôi 
hiện tồn”. Vậy có một khái niệm sai lầm 
trong đó, bạn tin răng khi bạn nghiệm xét nó 
kỹ hơn, với trí phân biệt, bạn sẽ không tìm 
thây thực chất của nó và tánh không thê tách 
rời của tánh không và trực giác. 


Trong thiên minh sát, bạn quán về tâm 
độc như một vật không thể rời của tánh 
không và trực giác. Bạn cũng có thể quán về 
tư tưởng trung tính. Tư tưởng trung tính là 
tư tưởng không tốt không xấu. Có hai loại: 
tư tưởng trung tính sáng lập và tư tưởng 
trung tính hoạt động. Sáng tạo tư tưởng 
trung tính như: tôi muốn nấu ăn, và tư tưởng 
trung tính hoạt động như: tôi phải đi, tôi 
muốn đi ăn. Những tư tưởng nảy trung lập 
nhưng bạn có thể nghiệm xét xem ai là 
người nghĩ ra tư tưởng nảy, “tôi muốn ăn”, 
và tư tưởng này trú tại đâu. Bạn thấy rằng 
bản chất của tư tưởng trung lập này không 
có thực chất và tánh nó không thê tách rời 
với tánh không và trực giác. 

Vì thế bạn nghiệm xét sự hiểu biết nội 
tại của tánh không thê chia giữa tánh không 


110 


và trực giác cùng sự hiểu biết ngoại tại của 
tánh không thể chia giữa tánh không và 
những hình ảnh biểu hiện. Trí hiểu biết phân 
biệt về tánh không thể chia này, bạn nhận 
thây răng trí phân biệt hiểu biết cũng không 
có thực chất. Vậy nên tâm an trú trong đôi 
tượng trI giác, người nhận thức và sự hiểu 
biết của hai thứ này. Thí dụ, lúc xưa, muốn 
môi lửa, người ta chà hai miếng gỗ vào 
nhau, và khi lửa cháy, nó đốt luôn cả hai 
miếng gỐ. Giống thế, sự hiểu biết về tánh 
không thể tách rời của tánh không và trực 
giác, tánh không và hình ảnh biểu hiện cũng 
có bản chất tánh không. Ngài Atisa cho biết 
trong lời chỉ dạy hành trì răng tâm quá khứ 
không tồn tại và tâm vị lai chưa đến. Tâm 
hiện tại khó nghiên cứu vì nó không màu 
sắc, hình dáng hay nơi trú ấn. Nó giống hư 
không — chưa sanh và không phải một cũng 
không phải nhiều pháp. Mặc dù nó rỗng 
không, sự trong sáng của tâm không bao giờ 
dừng. Có một dòng tâm trong sáng luôn 
luôn tiếp nối và tâm không bao giờ trống 
không hay như tảng đá (vô trị). Bạn cũng 
không thê vạch ra chỗ trong sáng nảy từ đâu 
tỚI. 


II 


Trạng thái thiền của tuệ quán được mô 
tả như là không hình bóng, có nghĩa là có sự 
nhận biết của cái không rời nhau giữa tánh 
không và những hình ảnh biểu hiện, chúng 
không có thực chất của chúng. Thay vì tánh 
không, có một dòng ánh sáng không ngừng 
của tâm không có thực chất của nó, vì thế 
tâm trong thiền thoát khỏi mọi sự phức tạp. 
Nó không “hiện tôn” hay không “không hiện 
tôn” và cũng không phải “không phải hiện 
tôn cũng không phải không hiện tồn”. Nó 
thoát ra ngoài bốn sự phức tạp này và cũng 
không tạo lập hay những gì dừng lại. Vì nó 
hiện hữu, vậy nó phải được sanh ra, và nếu 
nó được sanh ra, thì nó phải diệt. Nhưng 
không có gì cả, không sanh không diệt. Qua 
sự nhận thức này, bạn có thể loại bỏ lỗi hôn 
trâm và xao động trong khi thiền. Với những 
lỗi này không còn một sự bám víu, tâm 
không nghĩ, “điều này tốt nên giữ, điều nảy 
xâu nên bỏ”. Đây gọi là thiền (tuệ minh sát). 


SỰ THÀNH TỰU TUỆ QUÁN 


Tôn giã Gampopa cho biết để đạt quan 
điểm vững chắc, bạn cần phải nhìn vào bản 
thể của tâm, không cần nhìn vào chỗ nào 
khác. Có chuyện mô tả như thế này: có một 


112 


ông tên Je, có nghĩa là người lực sĩ. Ông rất 
mạnh nhưng ngu đân. Ông có một viên ngọc 
cân trên tráng. Khi ông ta mệt, da trên trán 
phủ xuống trùm kín viên ngọc. Khi ông ta rờ 
lên không thây viên ngọc, vì hoàn toàn bị 
lớp da che phủ, nên ông cho là viên ngọc bị 
rới mất. Vì thế ông ta đi tìm viên ngọc, 
nhưng không thấy đâu. Giống thế, muốn đạt 
được quan điểm, bạn nên tìm trong tâm chớ 
không nên tìm kiêm bên ngoài 


Khi bạn trực nhận được tâm, được biết 
không có hình ảnh biểu hiện, có nghĩa là khi 
bạn nhìn vào tâm, bạn không thấy nó hiện 
hữu như một vật. Nhưng có một khía cạnh 
trong sáng, đó là sự trực giác nhận ra sự 
văng mặt của chân hiện tượng. Sự trực giác 
này không bao giờ dừng hay mắt. Rồi có sự 
văng mặt của tất cả sự sản xuất hay pháp 
sanh do ảo giác, có nghĩa là không có sự 
phức tạp trong cuộc sông vì bạn đã nhận ra 
răng thật ra không có pháp nào có thật. Vậy 
bạn có thê nói, không có một phức tạp của 
không hiện tồn vì có một khía cạnh của sự 
trong sáng. Bạn không thể nói nó hoàn toàn 
trống không, như hư vô, vì có sự trong sáng 
của cái trực giác này. Do vậy, nó không hiện 


113 


hữu cũng không phải không hiện hữu. Vậy 
nó không có bản chât thật (tự tánh là không). 


Đức Karmapa thứ Ba, RanJung DorJe, 
trong quyền, ”Mahamudra Prayer” (Bài Ca 
Đại Thủ Ẩn), nói tâm không hiện tồn, vì nó 
không được chư Phật nhìn thấy. Vậy, tâm 
không có tự tánh như một pháp vì chúng ta 
không thể tìm thấy. Chăng những chúng ta 
không tìm thấy tâm, mà ngay chư Phật cũng 
thế ( không nhìn thấy tâm ). Có thể chúng ta 
cho rằng nếu tâm không tồn tại như pháp, thì 
nó phải không hiện hữu. Nhưng dòng thứ 
hai của bài thơ cho biết, không phải tâm 
không hiện tồn vì nó là căn ngưyên của địa 
ngục vả niết bàn. Vậy, không phải tâm 
không hiện tồn vì tất cả hình ảnh biểu hiện 
của địa ngục và cách địa ngục sanh khởi 
trong tâm. Do đó, không thể cho tâm không 
hiện tồn. Lại nữa, còn sự chứng đắc niết 
bàn, Phật quả, trí hiểu biết về bản thê và các 
hiện tượng sai khác sanh khởi từ tâm. Do đó, 
tâm không phải không hiện tồn. Dòng thứ ba 
nói, không có gì mâu thuân để cho rằng nó 
không phải hiện tôn cũng không phải không 
hiện tồn. Đây không phải mâu thuần. Đây là 
con đường Trung đạo, vượt qua sự cực đoan 


114 


của hiện hữu và không hiện hữu. Vậy nghĩa 
là trong quyến,” Mahamudra Prayer” của 
đức Karmapa giống như đã được cho biết ở 
đây, nói rằng sự trực giác này là hoản toàn 
không có sự tỉnh giác để nghĩ,” cái này, cái 


z 
^ 32 


kia”,” cái này tốt, cái kia xấu”, vv... Không 
có bất cứ hảnh vi tư tưởng hay suy nghĩ nảo, 
sự trực giác hoàn toàn trong trạng thái thư 
giãn. Chúng ta an trú trong thiền quán như 
thế, và đây là cách ngải Atisa mô tả cách 
chúng ta nên hảnh trì thiền quán như thế. 
Khi trước, tâm “thuần thục” được mô 
tả như là tánh của sự thành tựu định. Thành 
tựu tuệ quán cũng có tâm hoản toàn nhuần 
nhuyễn. Bạn có thê hành trì nhưng sau đó sự 
hành trì không tốt vì bạn mất sự trong sáng 
hay tâm bạn trở nên lu mờ, hay bạn mất sự 
hứng thú ngồi thiền. Nhưng khi bạn đạt 
trạng thái rèn luyện thuần thục, thì tâm bạn 
tự nhiên nhập vảo thiền vả tuệ quán này phát 
sanh sự trong sáng và kiến thức. Vậy, cho 
tới khi thành tựu sự mềm dẽo của tâm thuần 
thục, bạn chưa đạt chân tuệ. Văn bản cho 
biết bản chất của tuệ quán này và cách nó 
được cấu tạo đã được giải thích trong phân 
định. Quan hệ tới Vi diệu pháp, bạn có thê 


115 


nói “thuần thục” là một điều kiện tâm thức 
và vì thế tất cả mọi người luôn luôn có săn. 
Nhưng có sự sai khác giữa họ là phạm vi 
của nó. Vài người tự động làm những hành 
vi tiêu cực. Nhưng vì chúng ta chưa tu tập 
thiền quán từ khởi thi, chúng ta chưa thuần 
thục trong sự hành trì của chúng ta. Chúng 
ta không có được khuynh hướng tự nhiên 
nảy, vì thê chúng ta phải khiến nó thành tập 
quán để chúng ta tạo thành thói quen trong 
sự thiền quán. Sự thuần thục về tuệ quán sẽ 
lần lần sanh khởi. Lúc đầu ít, dần dần tăng 
lên. Định, trí hiểu biết, tỉnh giác, vả trực 
giác, tất cả do tâm thức, luôn có mặt, nhưng 
phải gia tăng. Vậy, trước tiên chúng ta thiền 
quán vê định, và rôi phát triển tuệ quán. Sự 
triển khai của tuệ quán thuần thục đuợc mô 
tả trong kinh “Explanation ofthe View”, cho 
biết có hai loại trực nhận. Sự trực nhận của 
tất cả hiện tượng, là sự thông hiểu về khía 
cạnh tương đối của vô số hiện tượng. Đây là 
hiểu về vô thường, năm uân, vả mười hai 
nhân duyên. Đề triển khai điều này, chúng ta 
phải có một tâm thuần thục hoàn toàn tuyệt 
hảo. Thứ nhì, sự thông hiểu về chân bản thê 
của hiện tượng, và để được điều này, bạn 
cũng cần có một tâm thuần thục hoàn toàn 


116 


tuyệt hảo. Nếu bạn không có được tâm này, 
thì bạn sẽ không thông hiểu hay đạt tuệ 
quán xác thật. Vậy, sự phát triển của tâm 
thuần thục hoàn toàn là dẫu hiệu của sự 
thành đạt tuệ quán. 


Tóm lại, có trạng thái được “nhuần 
nhuyễn” trong đó bạn có thể tu tập tuệ quán 
không khó hay không gian khổ, mà rất dễ 
dảng, rất thích thú. Vậy, khi hành trì tuệ 
quán, không có sự khó khăn của thân và 
tâm. Đây là dẫu hiệu của sự thành tựu về 
thiền tuệ minh sát. 


117 


PHẢN BA 


SỰ HỢP NHÁT CỦA 
ĐỊNH VÀ TUỆ 


Chỉ thực hành thhiền chỉ bạn không 
thể đạt giải thoát. Bạn cũng không thể đạt 
giải thoát chỉ với tuệ quán. Không ai có thê 
đạt trí tuệ Phật chỉ với tuệ quán. Những gì 
cần thiết để rèn luyện riêng định, rồi rèn 
luyện riêng tuệ, xong, thực hành pháp hợp 
nhất của định và tuệ, để cuối cùng đạt giải 
thoát viên mãn. Văn bản nguyên gốc chia 
chương này làm ba phần: sự thực hảnh pháp 
hợp nhất của định vả tuệ, thời gian của sự 
hợp nhất, và các loại khác của định và tuệ. 


THỰC HÀNH PHÁP HỢP NHẤT 


Sự hợp nhất của tâm an định và nội 
quán xảy ra khi tâm an trụ một chỗ, không 
phải theo lỗi bình thường, mà trụ trong trí 
tuệ của pháp giới. Trong truyền thông kinh 
điển có bốn bộ chỉ thị khác nhau về cách 
làm thế nảo để thực tập, mỗi bộ được dạy 
bởi một thiền sư người Ấn Độ khác nhau. 


118 


Lời chỉ dạy mỗi bộ khác nhau, nhưng tất cả 
đều đồng ý rằng hành giả cần thực tập sự 
hợp nhất của định và tuệ. Bốn vị đại thiền sư 
này là: Ngài Tịch Thiên, Liên Hoa Giới, 
Nguyệt Xứng, và Bhavavineka, đều là vị 
thầy của Trung Quán Tông, liên quan tới trí 
hiểu biết tuyệt hảo của tánh không. Có hai 
trường phái chánh trong Trung Quán Tông: 
Kinh Lượng Bộ và Cụ Duyên Bộ. Đơn giãn 
hoá, trường phái Kinh Lượng Bộ nói rằng 
trong giai tầng chân đế, không có pháp gì có 
chân hiện hữu, trong khi giai tân tục đề, các 
pháp hiện tồn. Vậy thi trường phái Kinh 
Lượng Bộ quan tâm về khái niệm của hiện 
tôn và không hiện tôn, Trường phái Cụ 
Duyên Tông, thì, tin răng vạn pháp không có 
bản chất thật và các hiện tượng chỉ là các 
phóng ảnh, tách rời các phóng ảnh này 
chúng không có chân bản thể. Tất cả pháp 
chỉ là các phóng ảnh. Vậy trường phái Cụ 
Duyên Tông không quan tâm tới khái niệm 
của sự hiện hữu hay không hiện hữu. 

Thứ nhất, Ngài Bhavavivaka của Cụ 
Duyên Tông áp dụng phương pháp để phát 


triển sự hợp nhất của định và tuệ, là trước 
tiên bạn thiền quán về sự không như ý và 


119 


tình thương, vv...Điều nảy được mô tả trong 
đoạn đối trị cho sự bám víu. Thí dụ, bạn 
thiền quán về tình thương đề thoát khỏi bám 
vào sự giận dữ. Định sẽ phát sanh. Rồi bạn 
phân tách các hiện tượng. Trong sự phân 
tách của các hiện tượng bên ngoài bạn phát 
sanh một trí hiểu biết về sự không thể tách 
rời giữa hình ảnh xuất hiện và tánh không. 
Trong sự phân tách các hiện tượng nội tại, 
bạn đạt sự hiểu biết về sự không thể tách rời 
nhau giữa sự cảnh tỉnh của người nhận thức. 


Thứ nhì, Ngài Tịch Thiên trong quyền 
“A Guide to the Bodhisattva's Way” (Lối 
Vào Bồ Tát Đạo), cho biết răng để phát sanh 
định, bạn cân phải triển khai tâm bồ đề. Có 
tâm bồ đề tương đối và tâm bồ đề tuyệt đối, 
và phương pháp tu tập này bạn có được định 
qua tâm bồ đề tương đối vì bạn mong cầu 
cho tất cả mọi người đạt hạnh phúc và thoát 
khỏi khổ đau. Nhưng con người dường như 
không biết nguyên nhân của đau khổ là gì và 
họ cứ thế chìm trong đau khổ. Do đó, bạn 
cần phải phát tâm với động cơ cứu giúp tất 
cả mọi người thoát khỏi khổ. Dù thế, vì con 
người không có khả năng này, bạn nên tu 
tập giáo pháp vì giáo pháp sẽ dạy bạn cách 


120 


để tu tập. Bạn nghĩ rằng sẽ đạt thành mục 
đích giúp tất cả mọi người đạt được trạng 
thái Phật quả. Đây là sự triển khai tâm bô đề 
tương đối với định lực. Sau khi hoàn thành 
trạng thái rèn luyện định, bạn tiễn lên thiền 
tuệ quán. Qua sự rèn luyện tuệ quán là đến 
sự trực nhận tánh không. Đây giống như 
Ngài Bhavaviveka phân tách các hiện tượng 
bên ngoài và nội tại đề phát sanh trí hiểu biết 
của sự không thể tách rời nhau của tánh 
không, bóng dáng tiền trần, và sự không thể 
tách rời nhau của tánh không cùng sự nhận 
thức. 


Hệ thống thứ ba là của Ngài Liên Hoa 
Giới, Kamalasila, được hành trì rất rộng rãi 
và có thể tìm thấy trong quyền thứ hai của 
“The Stages of Meditation” (Các Giai Tầng 
Thiền Quán). Bạn đạt định qua tâm an trú 
vào đề mục bên ngoài như tượng Phật, rỗi 
vào để mục trong như hơi thở. Pháp hành trì 
nảy khiến tâm trụ (một chỗ) và an. Với cách 
này bạn phát sanh tuệ quán bằng cách phân 
tách và nghiên cứu tâm an trú trong định. 
Bạn sẽ nhận ra rằng không có tâm để có thê 
nhận diện và phát triển trí tuệ hiểu biết của 
sự không thể tách rời của sự nhận thức và 


121 


tánh không. Bạn nhận ra khi tâm được 
nghiệm xét, thì không có gì để có thể nhận 
diện. Bạn khởi sanh tuệ qua sự phân tách 
của sáu căn để tâm câu, như đã được mô tả 
trong truyện thống của ngài Atisa trong phần 
thiền chỉ. 


Ngài Nguyệt Xứng, một vị đại thiền sư 
Trung Quán Tông, soạn văn bản Lối Vào 
Trung Đạo “Enterng the Middle Way”, 
trình bày nhiều loại lý luận và phân tách hợp 
lý về tánh không. Chăng những Ngài đưa ra 
những lý lẽ, mà còn làm cho các học trò dứt 
sự bám víu vào các hiện tượng bằng một 
luận chứng thực tiễn. Ngay cửa chánh của 
các chùa có một tâm tranh vẽ bánh xe luân 
hồi. Trong quá khứ, các vị A la hán đi xuống 
sáu cõi và khi trở về, các vị mô tả lại cho 
người khác cảnh sáu cõi luân hồi để người 
phàm được biết. Đức Phật nói ở cửa chánh 
ra vào nên treo tắm tranh bánh xe luân hồi 
để mọi người đều thấy. Trong tranh mô tả 
sáu cõi, trong cõi súc sanh có vẻ một con bò. 
Một hôm, Ngài Nguyệt Xứng đến bên bức 
tranh vả bắt đầu vắt sữa từ con bò trong 
tranh. Ngài nặn đủ sữa cho mọi người cùng 
uống. Ngài làm thế để biện chứng răng, dù 


122 


con bò trong tranh hay con bò thật bên 
ngoài, cả hai đều không có tự tánh. Ngài 
Nguyệt Xứng chẳng những là một đại học sĩ, 
mà còn là một đại thiền sư thành tựu. 


Phương pháp của Ngài Nguyệt Xứng 
khác với mọi người. Trong phương pháp 
này bạn nghe giảng rôi suy gâm cho đến khi 
đạt thông thâu về chân bản thể của vạn pháp. 
Nghe và suy tư lời giảng, bạn phát sanh trí 
bát nhã và hiểu chân bản thể của tất cả hiện 
tượng, quan điểm được sanh khởi từ sự phân 
tách vạn pháp như nó là. Bạn trước tiên khởi 
sanh trí hiểu biết hoàn hảo của chân bản thể 
các hiện tượng, và khi đạt, bạn phát triển 
định và tuệ quán, Cả hai được rèn luyện trên 
căn đề của quan điểm, một trí chân thật hiểu 
biết về chân bản thể của tâm. 


Sự chỉ dẫn trong bốn hệ thống này có 
hơi khác chút ít, là làm cách nào đề định và 
tuệ phát sanh. Họ đồng ý rằng trước tiên 
chúng ta cần phải làm cho tâm an định, rôi 
chúng ta mới có thể phát sanh nội quán về 
tuệ, và hai sự hành trì này không thể chia 
cách, mà hợp làm một. Họ đồng ý rằng rèn 
luyện về định là nhân đem lại kết quả cho 
tuệ, và chúng ta hợp nhất cả hai để thực 


123 


hành chung. Có nghĩa là tâm cân phải định, 
không thể để các vọng tưởng lôi kéo. Cũng 
có nghĩa là chúng ta dùng tâm làm để mục 
cho sự hành thiên và không được nghĩ gì 
khác. Nhất tâm này có được nhờ chúng ta an 
trú trong thiền định mà không phải khi 
chúng ta đang phân tách các hiện tượng. 


Có một vi Lama tên Mendong Lama 
Sherab, từ tỉnh LachIi, nơi mà ngài Milarepa 
thiền định. Nơi đây rất hoang vắng, gần biên 
giới Nepal và Tây Tạng. Khi Trung cộng 
sang, biên giới bị cắm tỏa không còn lối ra 
vào làng này, trở nên càng hoang vắng hơn, 
không còn ai tới lui nữa. Có một hang động 
mà Lama Sherab dùng làm nơi thiền quán ba 
năm. Khi tôi được hầu chuyện cùng Lama 
về kinh nghiệm của Lama, tôi hỏi,” Ngài 
phải đạt được nhiều kinh nghiệm vỀ trực 
chứng ở nơi đó vì không có gì khiến tâm 
Ngài xao lãng”. Lama Sherab trả lời “Nếu 
bạn ngồi một mình nơi hang động, tâm bạn 
vẫn bị xao lãng”, nêu bạn không điều khiển 
tâm bạn, tâm bạn sẽ xao lãng. Rất quan 
trọng khi hành thiền phải kiểm soát tâm để 
nó không đi hoang. Do đó, sự hành trì cần 
phải được kiểm soát chặt chẽ đủ đề giữ tâm 


124 


không khởi vọng tưởng. 


Văn bản mô tả tất cả các loại định và 
tuệ khác nhau là vì trong “Treasury of 
Knowledge” (Kho Tàng Hiểu Biết) đại diện 
cho tất cả trí hiểu biết. Sự hành trì trên được 
chỉ dạy trong truyền thông kinh tạng. Những 
gì được tu tập trong truyền thống tuệ quán là 
hệ thống của Ngải Liên Hoa Giới, 
Kamalasila áp dụng đề mục ngoải, kế đề 
mục trong. Vậy thiền chỉ là phát triển thông 
thường khi tu tập nhìn vào hơi thở làm đề 
mục. 


Thiền quán thường được hảnh trì áp 
dụng sự phân tách khác nhau của đề mục 
ngoại tại và tánh không, tánh không nội tại 
và sự trực nhận, áp dụng rất nhiều phương 
pháp khác nhau đã được mô tả. Nhưng theo 
con đường của truyền thống Kim Cang thừa 
là nội tại không thể tách rời của tánh không 
và sự nhận thức. Khi thiền đã ôn định, tâm 
an trú trong sự an định tự nhiên của nó. Đôi 
khi vọng tưởng khởi lên, khi đó tâm có 
chuyền động. Bạn sẽ tìm xem bản thể của sự 
chuyển động đó của tâm là gì. Đây không 
dùng lý luận phân tách và lý lẽ, mà nên có 
kinh nghiệm thắng với bản thể của tâm khi 


125 


an trú và sự chuyển động. Đây là phương 
pháp thường theo sau sự phát triên của tuệ 
quán. 


Bạn không cần phải phân tách lý lẽ của 
tâm để tìm ra coi nó có hiện tồn hay không 
hiện tồn. Bạn chỉ cần nhìn thăng vào tâm và 
thấy răng nó không có ở đó. Cùng lúc có 
một quá trình hiểu biết hay cảnh tỉnh. Từ 
tâm, Tạng ngữ là “sem” hay “shepa”, có 
nghĩa là “cái biết”. Vậy có cái biết, nhưng 
nếu bạn cô đi tìm xem cái biết đó là øì, bạn 
không tìm ra vật gì cả. Hành vi hiểu biết thì 
không dừng, nhưng bạn không thê tìm vật gì 
hiểu đó để bạn có thể nói rằng đây là không 
có ngã. Khi không tìm thấy tâm, nhưng có 
vô ngã và có tánh không để bạn có thể gọi 
đây là sự không thể tách rời của sự trong 
sáng và tánh không. Cái vô ngã, hay vô vị 
kỷ, là cái mà chúng ta chưa từng thật sự nghĩ 
tới từ vô thỉ rằng chúng ta ở trong địa ngục 
vì tâm chúng ta chỉ nhìn ra ngoài. Nhưng 
nếu nhìn vào trong, bạn sẽ thấy cái vô ngã 
này và sự không thể tách rời của cái trong 
sáng và tánh không. Tánh không này, dù 
sao, không phải là không có gì, vì có sự phụ 
thuộc lẫn nhau của các hiện tượng, sự cảnh 


126 


giác về những gì chúng ta kinh nghiệm, hình 
bóng chúng ta thây, âm thanh chúng ta nghe, 
VV... 


Nếu tâm chúng ta không được kiểm 
soát, thì tât cả những hiện tượng thiền thực 
có thê nỗi lên trong tâm. Vậy tất cả các pháp 
hiện lên và kinh nghiệm của chúng như là 
xem chiếu bóng. Thật sự không có gì trên 
màn ảnh, nhưng lại có hình bóng, âm thanh, 
và tình cảm xảy ra trong tâm. Vậy, chúng ta 
có những hình bóng xuất hiện trong tâm, 
nhưng khi chúng ta nghiên cứu kỹ hơn, 
chúng ta thấy rằng những hình ảnh đó không 
có thật hiện tồn, mà chỉ là các hiện tượng 
phụ thuộc lẫn nhau (chắng hạn như máy 
quay phim, cuộn phim, và màn ảnh, ống loa, 
WW...) 


Ngài Karmapa thứ Ba, RanJung DorJe, 
mô tả bản thể của định và tuệ trong truyền 
thống Kim Cang thừa. Trong định, có những 
dòng tư tưởng thô và tế sẽ trở nên yên tĩnh 
tự nhiên. Ngài cho biết những tư tưởng thô 
và tế này khi dừng lại, chúng giống như mặt 
biển. Đôi khi có những lượn sóng to và nhỏ. 
Khi những lượn sóng này dừng thì mặt nước 
hoản toàn yên tĩnh không lay động. Giống 


127 


thế, đôi khi chúng ta có những tư tưởng thô 
và tế. Nếu chúng hoàn toàn yên, thì tâm trở 
nên hoàn toàn yên tĩnh, an bình, không động 
như mặt biển yên lặng. Ngay như khi mặt 
biển hoàn toàn dừng lại, vẫn có thể có vài ô 
nhiễm, vậy, văn bản cho biết răng có hai 
pháp hợp nhất: định và tuệ với một điểm 
tham khảo, và định và tuệ không có một 
điểm tham khảo. Định với một điểm tham 
khảo có nghĩa răng tâm bạn chuyên chú vào 
vật như tượng Phật hay hơi thở. Tuệ quán 
với một điểm tham khảo có nghĩa rằng bạn 
phân tách nghiên cứu sự khác biệt giữa các 
hiện tượng. Khi sự nhận thức tuệ quán khởi 
lên cùng với định vô khái niệm, thì có sự 
hợp nhất của cả hai. Qua đó là định vả tuệ 
tùy thuộc vào một điểm tham khảo, loại 
chánh của định và tuệ không có điểm tham 
khảo. Loại thiền chỉ này được mô tả bởi ngài 
Ranjung DorJe khi Ngài nói tới dòng sóng 
thô và tế trở nên yên lặng. Đây là trạng thái 
nơi bạn an trú trong bản thể tâm không có 
bất cứ khái niệm nào. Đây là trạng thái vững 
chãi an định. Tuệ này thấy rằng tâm không 
có bất cứ thực chất hay tự tánh. Sự có mặt 
của trạng thái an tĩnh và nhận thức về bản 
thể tâm là sự hợp nhất của định và tuệ. Định 


128 


trợ tá cho tuệ và tuệ giúp đỡ cho định. Vậy 
nên gọi là sự hợp nhất của định và tuệ. 

Thiền chỉ vô khái niệm là tâm đơn 
thuần an trú trong trạng thái tự nhiên. Thiền 
quán vô khái niệm là thông hiểu sự không 
tách rời của những ảnh hiện và tánh không 
của các hiện tượng ngoài và hiểu biết sự 
không tách rời của cảnh giác và tánh không 
của người nhận thức nội tại. Cả hai đều cần 
thiết đề được có định vô khái niệm và tuệ 
giác hợp lại như một cá thê. Vậy bạn có thê 
thực tập riêng định hay bạn có thê thực tập 
riêng tuệ, nhưng khi chúng được thực tập 
chung, chúng nên được thực tập cùng nhau. 
Hợp nhất có nghĩa là định và tuệ không phải 
cùng tồn tại với nhau, mà thay vào đó không 
thể phân sự khác nhau giữa chúng. Vậy nếu 
có định vô khái niệm, thì sẽ có tuệ vô khái 
niệm, hay nếu có tuệ vô khái niệm thì sẽ có 
định vô khái niệm. 

Sự hợp nhất của định và tuệ được giải 
thích rõ ràng bởi Ngài Liên Hoa Giới, 
Kamalasila trong phẩm thứ nhất của quyền 
“The Stages of Meditation”. Ngài nói răng 
khi hành trì thiền quán, bạn thấy sự văng 
bóng của cốt tủy các hiện tượng. Theo sự 


129 


giải thích của Trung Quán Tông, câu này có 
nghĩa là bạn thấy tánh không của các hiện 
tượng, có nghĩa là thấy chân bản thể của các 
hiện tượng đúng như nó là. Điều này được 
mô tả bởi đức Phật như vượt khỏi ngôn từ 
và tư tưởng. Vượt khỏi ngôn từ có nghĩa là 
trạng thái hoàn toàn vượt qua khả năng có 
thể mô tả bằng lời, vượt qua tư tưởng có 
nghĩa là bạn không thể phân tách nó dùng 
khái niệm nghĩ nó hiện tồn hay không hiện 
tôn, hay bất cứ gì. Bạn cũng không thể nói 
rằng các hiện tượng không hiện tồn vì có sự 
cảnh giác của tâm. Sự nhìn thâu bên trong, 
thắng vào sự trong sáng và sự văng mặt của 
bất cứ chân thật thể nào lả tuệ quán — chân 
nỘI tại. 

Vậy thì cái gì là khía cạnh của định? 
Đây là sự văng bóng của hôn trầm và trạo cữ 
trong thiền quán. Và cũng có sự vắng bóng 
của ba loại chướng ngại, gây hắn, nghi ngờ 
và hồi hận, những sự cô này có thể làm trở 
ngại cho sự phát triển trạng thái vững chãi 
của thiền quán. Nếu bạn hồi hận, bạn nghĩ, 
“Ô! tôi hy vọng chuyện này xảy ra”, hay 
“việc này không thực hiện đúng”, điều này 
khiến cho thiền quán bị gián đoạn. Nếu bạn 


130 


nghi ngờ, bạn nghĩ “Đây là thật hay không 
thật” và sự không chắc chăn này làm gián 
đoạn thiền quán của bạn. Nếu bạn gây hắn, 
bạn cảm thấy giận người nào đó, điều nảy 
cũng gián đoạn thiên quán. “Không có hành 
vi cân nhắc kỹ lưỡng” có nghĩa là bạn an trú 
trong trạng thái tự nhiên của sự tập trung do 
bởi sự quen thuộc. Với sự quen thuộc này, 
bạn không cần hết sức nồ lực lưu lại trong 
thiền quán. Văn bản nói răng khi bạn có thê 
thây bản thê thật của thiền quán và các hiện 
tượng, và không còn lỗi giao động cùng 
buôn ngủ và khi bạn có thê an trú không gắn 
sức trong thiền quán, không còn bất cứ hành 
động cân nhắc nào thì bạn thành tựu sự hợp 
nhất của định và tuệ. 


Cách để thực hành sự hợp nhất của 
định và tuệ quán được mô tả bởi Ngài 
Milarepa trong bài ca, nhất là bài ca cho 
Nyima Paldar Bum. Paldar Bum có lòng tin 
mạnh mẽ và rất điêu luyện trong sự hành 
thiền. Bà cũng rất giỏi vê những câu hỏi 
thông minh và sắc bén. Ngài Milarepa gặp 
bà một lần khi đang dạy cho một nhóm 
người. Bà rất có lòng tin đối với Ngài và 
thỉnh Ngài về nhà. Bà cho Ngài biết bả đang 


131 


ở địa ngục, ban ngày bà bận lo chuẩn bị nâu 
ăn, giặc giũ, ban đêm bà ngủ. Nhưng bà 
muốn tu tập và hỏi Ngài bà có thể thực hành 
pháp gì để được Phật quả. 


Ngài Milarepa hát cho bà một bài thơ 
đạo, trong đó Ngài dùng một số ân dụ và thí 
dụ. Khi nhỏ thây tôi có kế cho tôi nghe về 
chuyện của ngài Milarepa rời xa quê hương, 
nhà bị tản phá, và sau đó trở về nhà nhìn lại 
nơi bị hủy phá. Tôi nghe bài ca mà ngài 
Milarepa mô tả cảnh nhà cửa bị tàn phá 
giông như hàm trên của con sư tử và nhà 
láng giềng giống như lỗ tai lừa. Khi tôi nghe 
bài ca này lúc nhỏ, tôi tưởng là một ấn dụ. 
Sau nảy khi tôi về lại Tây Tạng và nhìn thấy 
cảnh nhả tàn phá, tôi nghĩ “Đây thật giống 
hàm trên con sư tử và kia giống như lỗ tai 
lừa, với những tảng cây rớt xuống và những 
miếng cây vụn đưa lên”. Ngài thật sự dùng 
ân dụ mô tả hoản toàn giống y chang. 


Trở về câu chuyện, Ngài Milarepa dạy 
bà Paldar Bum trong một bài ca, trong đó 
ngài dùng bốn ân dụ. Trước tiên, Ngài nói 
”nhìn lên hư không. Hư không không có 
trung tâm để có thê chỉ và không thể định vị 
nơi nảo là biên giới. Cũng giống thế, hãy an 


132 


trú tâm không có điểm giữa hay giới hạn.” 
Thứ hai, Ngài nói “hãy nhìn ngọn núi, nó 
hoàn toàn vững, không lay động.” Theo 
cách đó, tâm phải cứng và vững chắc. Thứ 
ba, Ngài nói “hãy nhìn mặt trời và mặt trăng, 
chúng không giao động trong sự chiếu sáng. 
Chúng hoàn toàn trong sáng luôn.” Theo 
cách này, sự trong sáng của tâm không nên 
giao động. Thứ tư, ngài nói “Hãy nhìn mặt 
hồ không có sóng, hoản toàn yên lặng và 
tĩnh mịch.” Theo cách này, tâm nên phải yên 
lặng và tĩnh mịch. Ngài không nói là chúng 
ta nên thiền quán về TÚI, mặt trỜI, hồ hay hư 
không. Đây chỉ là ân dụ về thiền vô khái 
niệm chúng ta cần có. Rồi Ngài nói với bà 
Bum hành thiền không có khái niệm, là khía 
cạnh của định. Nhìn vào cốt tủy của sự vắng 
bóng tư tưởng là khía cạnh của tuệ quán. Vì 
thế nên ngài chỉ thị cho bả hảnh trì với sự 
hợp nhất của định và tuệ bằng cách thiên vô 
tư tưởng. Thiền không tư tưởng là sự chỉ dạy 
thứ năm trong bài thơ ca của ngài. 

Bà Bum hành trì và trở lại với nhiều 
câu hỏi về bài thơ ca được Ngài đưa cho. Bà 
hỏi rằng khi nhìn vào hư không, bà có thê 
ngôi thiền như hư không trong trạng thái 


133 


hoản toàn thư giãn. Nhưng khi mây xuất 
hiện trong hư không, thì bà phải làm sao? Bà 
cho biết bà có thể ngôi thiền về ngọn núi. 
Nhưng khi thiền như thế, bà có thê nhìn thấy 
cây cảnh mọc trên núi, thì bà phải làm sao? 
Bà hỏi răng bà có thể ngôi thiền như mặt 
trời mặt trăng, nhưng đôi khi mặt trời và mặt 
trăng bị nhật thực, thì bà phải làm sao? Bà 
nói răng bà có thể ngôi thiển về hồ nước, 
nhưng thỉnh thoảng các lượn sóng nối lên, 
thì bà phải làm sao? Ý nghĩa của các câu bà 
hỏi, lẽ đương nhiên, bà có thê thiền quán với 
tâm, nhưng khi đó các vọng tưởng nổi lên, 
thì làm cách nào bà quán tưởng về những tư 
tưởng này? 


Ngài Milarepa đáp răng bà có thể hành 
thiền như hư không, không có điểm giữa hay 
giới hạn thì rất tốt. Khi mây xuất hiện, bà 
không nên cho chúng khác với hư không, vì 
mây chỉ là biểu thị của hư không. Nếu bà có 
thể nhận thức và hiểu răng bản chất của 
những đám mây này là hư không, thì chúng 
tự động tan biên. Nếu bà có thể thiền quán 
về núi thì rất tốt. Cây cảnh mọc trên núi 
không khác gì với núi, chúng đơn giãn chỉ là 
biểu hiện của núi. Nếu bà có thê thiền quán 


134 


về mặt trời mặt trăng thì rất tốt, sự che khuất 
của mặt trời hay mặt trăng không gì khác 
hơn là bản thể của chúng. Nếu bà có thể 
thiền quán về đại hỗ, thì các lượn sóng sẽ 
nổi lên, đó chỉ là động tác của sông hỗ, đó 
chỉ là biểu hiện của sông hô, vì không có 
lượn sóng nào không phải từ hỗ xuất hiện. 
Rồi ngài cho biết nếu bà có thê thiển quán 
về tâm, thì thỉnh thoảng vọng tưởng nối lên. 
Nhưng những dòng tư tưởng này chỉ là 
những động tác xảy ra từ tâm. Chúng không 
ngoài tâm, một biểu hiện của tâm. Khi 
không hiểu bản thê của tư tưởng, thì chúng 
giống như những lượn sóng trên mặt hồ, 
nhưng vẫn là một phân của hỗ. Khi đã hiểu 
rõ bản thê của tư tưởng răng chúng không có 
tự tánh, chúng sẽ tự động tan biến. Vì thế 
bạn cần phải hiểu rõ tư tưởng không ngoải 
tâm mà có. 

Với cách này, Ngài Milarepa dạy sự 
hợp nhất của định và tuệ. An trú không vọng 
tưởng là định và nhận thấy những vọng 
tưởng này chỉ là biểu hiện của tâm là tuệ 
quán.. 


KÉT QUÁ CỦA SỰ HỢP NHẤT 


135 


Sự hợp nhất của định vả tuệ mãnh liệt 
hơn đạt định hay tuệ riêng và kết quả này 
gọi là chân định. Khi bạn có chân định, sự 
hành trì và thời gian sau khi tu tập hòa lẫn 
nhau. Vì thế bạn thiền quán, rồi khi xuất 
thiền và qua sự quen thuộc nhuân nhuyễn 
với thiền, bạn có thể tiếp tục những công 
việc hằng ngày của bạn mà vẫn trú tâm 
trong trạng thái thiền. Vậy sự hoà lẫn vào 
nhau với thiền tập và sau khi xã thiền là 
chân định, sự hợp nhất của định và tuệ quán. 


Ngài đại sư Marpa đem phương pháp 
thiền từ Ấn Độ đến Tây Tạng. Ngài có hai vị 
thầy bốn sư, Naropa và Maitripa. Từ 
Naropa, Ngài học con đường của phương 
pháp trong đó có rất nhiều pháp môn để thực 
hành đạt giải thoát. Nhưng Ngài Mattripa 
nhắn mạnh sự chỉ dạy về thiền trực tiếp, 
cũng lả pháp môn rất quan trọng. Bài giảng 
dạy này có thể tìm thấy trong quyến 
“Commentary On the Ten Suchnesses”, 
(Bình Luận Về Mười Như Thị.) Trong văn 
bản này Ngài nói rằng chân định sẽ đạt kết 
quả. Có nghĩa là sự hợp nhất của định vả tuệ 
là pháp môn tối thượng mà người hảnh giả 
có thể đạt được. Không có pháp môn nào 


136 


cao hơn nữa, vì những gì cần thiết để loại 
trừ đã được loại trừ. Định với sự hợp nhất 
của định và tuệ đã triển khai đây đủ sẽ giải 
thoát hành giả khỏi vòng trói buộc của địa 
ngục để hành giả có thể chứng trạng thái vô 
trụ niết bàn, là Phật quả. 


Có vài học giả rất hâm mộ tìm học 
Phật pháp và thực hành thiền, nhưng không 
ham thích đạt Phật quả. Họ tin rằng quả vị 
Phật là ngược lại thê gian và chứng Phật quả 
là cách nào đó rời xa thế giới này, đi về một 
thế giới hay cõi Phật nảo đó hoặc thiên 
đường nào. Nhưng đạt quả Phật không phải 
như thể. Tạng ngữ, từ “Phật” lả “sang- 
øye”,”sang” có nghĩa là quang đảng, sáng 
sủa, thông suốt, “øye” có nghĩa là gia tăng 
hay phát triển. Từ chánh của chữ này là 
“øwe”, (phát triển), nhưng vì người dịch 
muốn làm rõ nghĩa của “Phật” hơn, nên họ 
thêm vân “sang”. Qua định này của sự hợp 
nhất về định và tuệ, bạn có thể tận diệt được 
tất cả lỗi lầm của phiền não và triển khai 
toàn diện trí hiểu biết về bản thể các hiện 
tượng. Và nhờ đó bạn rõ hơn về các lỗi này, 
đây là nghĩa của vần “sang”. Một khi tất cả 
phiền não đã đươc trừ khử, tất cả khả năng 


137 


tích cực và trí tuệ của Phật sẽ triển khai, đây 
là nghĩa của vần “øye”. quả vị Phật không 
phải là hành động đi về cõi thanh tịnh, 
nhưng thay vào đó ở lại thế gìới tương đối 
này với sự thành tựu của sự hợp nhất định 
và tuệ. 


Kinh “The Explanation of the View” 
nói rằng qua định và tuệ, bạn sẽ thoát khỏi 
sự trói buộc của khuynh hướng tiêu cực. 
Hiện giờ chúng ta đang sống trong cõi 
người, là một trong ba cõi cao hơn (cõi trời, 
Atula, cõi người), nhưng nếu tâm cấu còn thì 
kết quả sẽ tích lũy nghiệp tiêu cực. Tích lũy 
nghiệp tiêu cực sẽ là kết quả đầu thai về một 
trong những cõi thấp hơn, (súc sanh, ngạ 
quỹ, địa ngục). Một khi bạn không còn 
phiền não, thì bạn sẽ thoát khỏi sự trói buộc 
của khái niệm chỉ định. Đối với người bình 
thường, tâm nắm bắt các pháp và nó găn bó 
với các hiện tượng, cho nên nó không nhận 
ra thể chân thật của các pháp. Vậy sự trói 
buộc của các khuynh hướng tiêu cực ngăn 
chận sự tiến triển của thiền quán, sự diệt trừ 
các phiền não, tái sanh vào cõi cao hơn và 
đạt giải thoát. Sự trói buộc của khuynh 
hướng tiêu cực, và sự trói buộc về khái niệm 


138 


cá tánh (mô tả trong kinh “The Explanation 
Of The View) là sự chướng ngại của phiền 
não và chướng ngại cho sự hiểu biết. Khi 
các chướng duyên này được tiêu trừ, thì tất 
cả khả năng tích cực như: trí tuệ, nhìn thấu 
suốt, và năng lực phi thường tự nhiên xuất 
hiện. Điều này giống như khi không còn 
mây phủ thì mặt trời tự nhiên chiếu rọi, tỏa 
sáng không cần phải được sáng tạo gì thêm. 
Giống thế, khi tất cả các chướng duyên 
không còn thì tất cả khả năng tích cực sẽ 
chiếu sáng. 


Tóm lại, chúng ta ngồi thiền vả chú 
tâm vào sự không thể tách rời hình bóng 
ngoại tại và tánh không, cùng sự không thể 
tách rời sự trực giác nội tại và tánh không. 
Rồi nếu chúng ta để tâm vào nhiều tư tưởng 
khác nhau sau thời khoá thiền, chúng ta 
không thể tiến triển trong thiền quán. Vì thế, 
chúng ta cân phải có sự tỉnh giác và trực 
giác trong thời gian sau thiền quán. Lúc đầu 
rất khó, nhưng khi chúng ta làm gì, chúng ta 
cần áp dụng sự tỉnh giác để điều chỉnh sự 
trực nhận của chúng ta để cho sự điều khiến 
tự nhiên điều động hành vi của chúng ta 
được phát sanh. Khi chúng ta làm việc, ăn 


139 


uống, đi đâu, hay nói chuyện cùng ai, chúng 
ta trưởng dưỡng sự tự chủ của tỉnh giác và 
sự trực nhận. Văn bản cho biết trong khi sau 
thời khoá thiên, chúng ta nhìn tất cả các hiện 
tượng như ảo ảnh. Có nghĩa là sau thời 
thiền, chúng ta giữ lại những gì thật và hiểu 
biết mà chúng ta đã có được trong khi hành 
trì và nhìn tất cả các hiện tượng như ảo ảnh 
để chúng ta không quyến luyến đối với tất cả 
các hiện tượng. Đây là những gì chúng ta 
cần làm trong thời gian sau thời khoá thiền 
quán. 


Có ba thái độ mà chúng ta cần thực 
hành trong thời gian sau thời khoá: l) cúng 
dường chư Phật và Bồ tát, 2) phát tâm từ bi 
đối với chúng sanh, 3) hồi hướng tất cả 
phước báu. Bạn cúng dường cho chư Phật và 
Bỏ tát không phải vì phẩm vật cúng dường 
khiến cho chư Phật hoan hỷ để giúp chúng 
ta. Bạn cúng dường vì pháp rất quan trọng 
và sự thực hành giáo pháp rất đặc biệt. Đức 
Phật là vị chỉ dạy giáo pháp và các vị Bồ tát 
là người đặc biệt, người thực hành giáo pháp 
không có chướng ngại. Cúng dường các vị 
để gia tăng động cơ cho chúng ta thực hành 
pháp vả thiền quán. Không có sự triển khai 


140 


thiển quán chân chánh bạn sẽ kẹt lại trong 
luân hồi và kinh qua sự đau khổ, chìm trong 
sự sanh tử triền miên. Nhưng nếu bạn có 
được chân thiền bạn sẽ đạt sự giải thoát. Bạn 
cần mở tâm từ bi đối với chúng sanh vì họ 
đang đau khổ. Họ đau khổ vì họ không có 
thể triển khai chân thiền. Vậy, cúng dường 
chư Phật và chư Bô-tát và phát tâm từ bi đối 
với chúng sanh, điều này sẽ trở thành một 
phần cho sự khao khát của bạn và là một 
thích thú trong sự tiến triển thiền định. Qua 
quá trình tiễn triển định của bạn, bạn sẽ có 
năng lực giúp đỡ người khác. 


Bạn cũng có thể hồi hướng rộng lớn 
hơn, có nghĩa là hồi hướng cho chúng sanh 
tất cả những sự trực nhận, và kinh nghiệm 
mà bạn có được từ tu tập thiền quán hay bất 
cứ nghiệp lành nào mà bạn tích lũy được. Có 
phải nghĩa này là khi bạn thi hành một hành 
động thiện nào, thì bạn mang cho người 
khác? Không. Vì khi bạn làm một nhân tốt, 
bạn nhận lảnh kết quả của hành động đó, và 
không thể tặng nghiệp lảnh của bạn cho 
người khác. Nhưng có một lời cầu nguyện 
hồi hướng hành động bạn cho người khác, 
vậy, đâu phải là vô ích? Thí dụ, nếu chúng ta 


141 


muốn bông hoa trên bản này trồ thêm bông, 
không cân biết chúng ta cầu nguyện cố găng 
bao lâu, thì cũng sẽ không có thêm bông 
nào. Muốn nó trô hoa, phải có chậu, thêm 
đất, nước, hạt giống. Giống thế, với lời cầu 
nguyện, chúng ta khởi sanh một mục đích 
mạnh để giúp đở mọi mgười, và qua nghiệp 
tốt mà chúng ta tích lũy được, thì chúng ta 
có thể giúp đở họ. Vậy, nếu chúng ta hồi 
hướng hành động tốt chúng ta có được, thì 
sẽ không uốn mất vì lần hỏi lời mong cầu 
chúng ta sẽ được đáp ứng. Do đó, chúng ta 
nên hồi hướng rộng lớn cho tất cả chúng 
sanh sau thời thiền quán. 


CÁC LOẠI ĐỊNH KHÁC NHAU 


Đoạn kế tiếp của quyên “Treasury of 
Knowledge” là duyệt lại các loại định và tuệ 
khác nhau. Bắt đầu với định. Có loại định 
của thiền phô thông và có định đặc thủ của 
Kim Cang thừa. Định của phương pháp kinh 
điển gồm có thiển chỉ về chín loại thiền 
không hứng thú như sự đối trị cho ham 
muốn; tình thương và tâm từ bi như một 
cách đối trị cho giận hờn, và hơi thở như 
một pháp đối trị cho quá nhiều vọng tưởng. 


142 


Định của Kim Cang thừa áp dụng một 
vài phương pháp. Kim Cang thừa tốt hơn vì 
có nhiều pháp môn khác nhau khiến cho đạo 
lộ được thuận lợi hơn trong sự hành thiên. 
Vậy có vải pháp môn bất đồng như thiền 
quán về tình thương, bạn có thể dùng nó để 
phát lòng mong câu cho chúng sanh được 
hạnh phúc. Nếu chúng sanh không được 
hạnh phúc, bạn mong cho họ có thể có được 
hạnh phúc và có thể có điều kiện mang đến 
hạnh phúc. Đây là thiền quán về tình 
thương, nó huớng thăng đến tất cả chúng 
sanh. Qua thiền quán về tình thương, bạn 
phát tâm và gia tăng thiền chỉ của bạn, và 
chính nó gia tăng thiền quán của bạn về tình 
thương. Rồi bạn quán tưởng về những người 
đau khổ và mong cầu cho họ thoát khỏi khổ 
đau vả nhân khổ. Thiền quán về tâm từ bi 
gia tăng sự tu tập của bạn và nhờ đó tâm từ 
bi cũng gia tăng. Theo cách này, tình thương 
phát triển và tâm từ bi gia tăng đồng lúc với 
sự vững chãi và an định của tâm. 

Phương pháp đề phát sanh tình thương 
và tâm từ bi là, trước tiên quán tưởng về ta 
và người đều bình đăng. Bạn nghĩ rằng mọi 
việc bạn kinh qua là vui đẹp vừa ý thì người 


143 


khác cũng thích như thế. Nếu bạn gặp những 
việc bạn không thích, thì kẻ khác cũng thê. 
Bạn suy gầm vê vấn đề này và nhận thức sự 
giống nhau gìữa ta và người. Kế bạn quán 
tưởng về sự yêu mến người khác hơn bạn. 
Có một vài hành động bạn thi hành cho 
mình, nếu bạn làm thế cho người khác thay 
vì cho riêng mình, thì lợi ích rất lớn. Vậy thì 
người khác quan trọng hơn chính bạn. Sau 
cùng, có một phương pháp thay đối mình và 
người, như cho và nhận (tonglen). Qua pháp 
thực hành nảy, tâm cấu nhiễm của bạn giảm 
dần vả tình thương, lòng từ bi đối với người 
gia tăng và định lực của tâm bạn thêm vững 
mạnh. 


Cũng có pháp thực hành của Kim 
Cang thừa được áp dụng trong truyền thống 
Mũ Vàng (Kagyu) thở nhẹ nhàng ba cấp. 
Hơi thở bình thường có thở ra và thở vào. 
Trong phương pháp thở này bạn đếm hởi thở 
ra và thở vào đề phát triển sự an định của 
tâm. Quyển “Treasury of Knowledge” đề 
cập đến hơi thở vào và hơi thở ra, và sự 
dừng lại giữa hai hơi thở này khi hơi thở còn 
trong thân. Đây là pháp, “hơi thở nhẹ nhàng 
được thực hành theo ba cấp” của Ngài 


144 


Gampopa. Phương pháp này không phải 
“vase breathing”, nó mạnh hơn và cường độ 
mãnh liệt hơn, một phương pháp quá mạnh 
đối với người sơ cơ. Trong phương pháp của 
Ngài Gampopa, trước tiên là hơi thở vảo, rồi 
hơi thở được dừng lại ở vùng bụng dưới một 
chút, (nơi huyệt đan điển) và rồi thở ra, chia 
làm ba giai đoạn. Lý do giữ hơi thở lại là 
theo hơi thở bình thường được thở ở trình độ 
miệng nên hơi thở không tỏa ra khắp châu 
thân. Do đó, nếu bạn giữ hơi thở lại, thì gió 
sẽ tỏa ra khắp châu thân. Nếu bạn giữ hơi 
thở ở cấp độ ngang trong lồng ngực, hơi gió 
không tỏa khắp châu thân. Nếu bạn giữ hơi 
thở lại ở vùng bụng dưới, hơi gió sẽ tỏa ra 
khắp thân. 


Nếu bạn chỉ thiển quán về hơi thở vảo 
và thở ra không, thì có thể bị xao lãng và 
quên đi sự hành trì. Nếu bạn thiền quán về 
hơi thở vảo, rồi giữ hơi thở lại, và thở ra, thì, 
nếu bạn mất đi sự tỉnh giác, bạn sẽ quên giữ 
hơi thở lại, thì chắc chắn rõ ràng bạn đã 
quên đi sự trực nhận của bạn. Vậy thì thiền 
quán về hơi thở ba cấp có lợi ích hơn nhiều 
để triển khai sự an định của tâm hơn là chỉ 
quán tưởng về hơi thở ra vả vảo. 


145 


Phương pháp thứ nhất đặc biệt của 
Kim Cang thừa là pháp môn Pratyahara liên 
quan đến sự chặt thủng khách thê của tâm. 
Có sáu chướng duyên chánh trong thiền chỉ. 
Đó là hôn trầm, trạo cữ, giận dữ, hối hận, 
nghi ngờ, và luyến ái. Bạn phải nhận rõ từng 
mỗi chướng duyên này. Trong thiền quán 
bạn phải tỉ mỉ nghiên cứu mỗi chướng duyên 
riêng. Bạn có thể nghĩ, thí dụ, “tôi cảm thây 
rất hối hận. Đây là chướng ngại tôi phải 
dùng pháp đối trị nó”. Nên chọn một chướng 
duyên cá biệt nào hay vọng tưởng nảo để đối 
trị thì dễ hơn là đối trị với tất cả vọng khi 
chúng xuất hiện. Đây gọi là “hủy diệt từng 
cá nhân” vì cá nhân chỉ cho chướng duyên 
cá biệt được hủy diệt. 


Pháp thực hành định thứ hai của Kim 
Cang thừa gọi là sự trông vắng cấu trúc của 
đường kinh mạch (nadI). Có ba đường kinh 
mạch chánh trong thân - đường kinh mạch 
trung tâm (avadutI), đường kinh mạch trải 
(lolana), và đường kinh mạch phải (rasana). 
Trong pháp hành trì này bạn quán tưởng vào 
ba đường kinh mạch này và các luân xa 
(chakras). 


Pháp thứ ba là thực hành phong đại v1 


146 


tế trong thân (vayus). Bạn thiền quán về các 
đường kinh mạch vi tế và bạn quán tưởng về 
phong đại vi tế chảy vào trong các đường 
kinh mạch này. Có các cách thực hành khác 
nhau. Có loại thực hành gia tăng tuổi thọ, có 
pháp thực hành khiến thân cảm thấy hỷ lạc 
và có pháp thực hảnh để gia tăng trí tuệ, 
vv... Và có pháp thực hành về các giọt tinh 
túy vi tế (bindus) khiến cho các giọt này 
thấm vào thân, tạo nên sự hỷ lạc cho thân và 
kinh nghiệm sự kết hợp của hý lạc cùng tánh 
không. 


Trong sự giáo huấn của Kim Cang 
thừa cũng có một pháp quán tưởng về các vị 
deties. Đôi khi bạn hình dung vị yidam trên 
đầu hay tưởng tượng mình chính là vị 
vidam. Đôi lúc bạn muốn rõ nét hơn, bạn 
quán tưởng các mẫu tự của thần chú, đôi lúc 
to và đôi lúc nhỏ, tất cả đều để cho tâm bạn 
được an định. Qua sự hình dung này bạn có 
thể loại trừ những hình bóng bất tịnh của 
hiện tượng và phát sanh những hình bóng 
thanh tịnh. Băng cách cung thỉnh các vị 
deties trí tuệ để nhận sự gia trì. Thực hành 
quán tưởng là một pháp môn đặc thù để khai 
triển sự an định cho tâm và giữ sự quân bình 


147 


không thắng quá cũng không lỏng quá. Bạn 
chỉ cần trú tâm trong trạng thái tự nhiên. Nói 
chung, giai đoạn quán tưởng của sự tu tập 
như là một phương pháp để phát triển định 
lực. Vài người tu tập quán tưởng với hy 
vọng có được một tầm nhìn sáng suốt. Khi 
không xảy ra thì họ lại nản chí và từ bỏ. Đây 
không phải mục đích để có tầm nhìn sáng 
suốt, mà để thiền quán về bản thể của vị 
deties để bạn có sự an định cho tâm. Khi bạn 
bị phóng tâm, thì bạn sẽ quên vị detles và 
trực nhận ra ngay. Vì thế, hình dung là một 
ý nghĩa đặc biệt để tâm được an định và sự 
nhận thức sắc bén hơn. 


Thỉnh thoảng khi hình dung vị deties 
hay thiền quán về hơi thở có chút mệt mõi, 
thì chúng ta có thể trì chú. Trì chú có thê có 
âm thanh hay trong 1m lặng. Khi trì chú 
trong im lặng để người chung quanh không 
nghe tiếng. Theo truyền thông thì có nghĩa 
là chúng ta trì làm sao cho âm thanh chỉ đến 
cô áo thôi. Khi trì chú thì chúng ta nên đề ý 
tới mỗi từ của câu chú để tâm chú ý tới 
những từ này. Nếu câu chú là: OM MANI 
PEME HUNG, chúng ta không chỉ trì mà 
không đế ý đến, mà trì rất mau, để người 


148 


khác có thể vừa nghe, giữ cho tâm đề ý đến 
âm thanh câu chú không được phóng ra 
ngoài. Có một cách niệm chú âm thầm 
không dùng âm thanh. Chúng ta dùng chuỗi 
để đếm và niệm thầm trong tâm. Thường thì 
chúng ta niệm trăm sâu chuỗi, do vì lần 
chuỗi nên không bị phóng tâm. Như thế, tâm 
rất ôn định và khiến cho tâm thuần thục trở 
nên trong sáng hơn. 


Tóm lại, có rất nhiều phương pháp, tất 
cả đều với ý nghĩa khai mở trí tuệ siêu việt. 

Có rất nhiều phương pháp đạt trí tuệ và 
các pháp môn này được truyền cho tùy 
thuộc vào khả năng từng cá nhân và căn cơ 
của họ. Một vài phương pháp cho người có 
lòng tin sâu mạnh, có phương pháp cho 
người thông minh khá, vv...Vì thế bạn 
không cân phải thực tập tất cả như đã mô tả 
trên, mà chỉ thực tập tùy theo căn cơ và khả 
năng mình. 


Thực tập định để tâm an vững và như 
thế bạn sẽ phát triển trí tuệ. Nếu tâm đã 
vững và an trú trong trạng thái tự nhiên, bạn 
có thể áp dụng sự hiểu biết sắc bén để phân 
tách và nghiên cứu văn bản và hiểu biết ý 


149 


nghĩa từng chữ trong văn bản. Vậy với tâm 
an định, bạn có thể nghiệm xét và thông hiểu 
những gì bạn để tâm vào, để sự tu tập thiền 
định của bạn trở thành tuệ quán. 


Đôi khi thiền quán được tu tập riêng và 
đôi khi thiền vô quán được thực tập riêng, và 
đôi khi chúng được tu tập xen lẫn. Nếu thực 
tập đúng, cả hai pháp đều có thể khai mở 
định và tuệ. VỀ mục tiêu thì chúng đều 
giống nhau, còn về đạo lộ, thì dù sao, có một 
chút khác nhau giữa hai pháp môn. 


GIAI TẢNG VÀ KÉT QUÁ CỦA THIÊN 


Văn bản cho thêm một lời giải thích về 
ba giai tầng khác nhau của thiền. Thứ nhất 
là phàm phu thiền được gọi là “Kinh nghiệm 
của người chưa trưởng thành.” Về sự hành 
trì, người ở giai đoạn này có thể nhận ra sau 
khi tâm đi hoang một lúc mới có thể kéo tâm 
trở về nhà. Qua cách này, có một vài kinh 
nghiệm xảy ra. Giai đoạn hai là của các vị 
Bỏ-tát gọi là “ý nghĩa khác biệt của thiền 
quán”. Trong trạng thái thiền quán này, sự 
thâm thấu về bản thê hiện tượng như lý nhân 
duyên sanh, ảo tưởng bản chất các hiện 
tượng, vv... và trí tuệ phát sanh ngày càng 


150 


nhiều. Giai đoạn ba là “Giai tầng tối hậu của 
chư Phật” là đã trực nhận rõ bản thể vạn 
pháp, được biết đến là bản thể thanh tịnh 
nguyên nguyên. Trí tuệ này không phải mới, 
mà là sự trực nhận xảy ra hoàn toàn không 
nỗ lực. Vậy đây là ba loại thiền có liên quan 
đến “như như”, chân bản thể của hiện tượng. 


Quyển “Treasuy of Knowledge” 
không mô tả các kinh nghiệm có được từ 
thiền quán, vậy nên tôi sẽ tiếp ứng những 
điều tôi nghĩ về đề tải này như lời tổng kết. 

Kết quả của sự thực tập thiển quán là 
sự trực nhận và kinh nghiệm. Kinh nghiệm 
thiền quán chỉ tạm thời và đến rất nhanh. Sự 
trực nhận này, dù sao, là sự thành tựu qua 
nhiều giai đoạn từ từ của thiền nên nó dài 
lâu hơn. Bạn cần phải nô lực tỉnh tân để đạt 
trực giác và bạn không nên quyên luyến đến 
kinh nghiệm của thiền dù nó tốt hay xấu. 
Nếu bạn có kinh nghiệm tốt bạn chỉ nên 
nghĩ đó là những biểu lộ của tâm đừng lấy 
đó làm mừng. Nếu bạn có sự bám víu vào 
kinh nghiệm của thiền thì bạn sẽ phát sanh 
lòng kiêu mạn sẽ làm chướng ngại cho sự 
thực tập của bạn sau này. Nếu bạn có một 
kinh nghiệm xấu thì cũng đừng lấy đó làm 


151 


lo, nó cũng chỉ là biêu lộ của tâm. 


Những kinh nghiệm khác nhau của 
thiền đều do những đường kinh mạch vi tế 
khác nhau. Vài người có kinh nghiệm ngay, 
người khác thì không có cho đến khi họ đã 
được vững chắc. Không có gì vui mừng với 
kinh nghiệm tốt hay nghỉ răng mình không 
đi đến đâu vì minh không có kinh nghiệm 
nào. Và cũng đừng nghĩ răng mình có vân 
đề gì khi không có kinh nghiệm xảy ra. 
Không có gì phải vui hay buồn vì kinh 
nghiệm trong thiền quán chỉ là do tâm tạo, vì 
những đường kinh mạch khác nhau và 
không phải do thiền quán. 


Có ba loại kinh nghiệm thiên quán: hỷ 
lạc, trong sáng, và văng bóng tư tưởng. Hỷ 
lạc xảy ra khi bạn đang ngôi thiền và cảm 
thấy vui vẻ và có cảm giác toản thân vui 
thích. Nếu điều này xảy ra, bạn không nên 
bám vảo đó hay cho đó là điều tốt cho thiền. 
Bạn chỉ nên quên nó đi và tiếp tục thiền. Có 
một sự trực nhận rõ ràng trong đó bạn thây 
mọi vật và biết mọi thứ với kinh nghiệm 
trong sáng và đây cũng chỉ là do tâm tạo. 
Bạn không nên cho đó là chân thiền, không 
nên luyên ái hay để bị lôi cuốn vào kinh 


152 


nghiệm này. Khi bạn kính nghiệm sự trồng 
văng tư tưởng, bạn có thể nghĩ răng bạn 
đang đạt trạng thái hoản toàn vững chắc của 
thiền. Bạn không nên dừng lại, mà nên cứ 
tiếp tục với sự hành trì của mình. 


Khi bạn đang tu luyện và không có 
chướng ngại gì lớn, thì rất dễ cho chướng 
ngại bên trong xảy đến, vì bạn bắt đầu nghĩ 
rằng bạn có một sự hành trì tốt và cảm thây 
tự hào. Sự tự hào chính nó là chướng duyên 
cho sự tu tập của bạn. Ở Tây Tạng có câu 
răng “Một khối cứng tự hào thì nước của 
năng lực tích cực không thể chảy”. Có nghĩa 
là khi bạn trở nên tự kiêu thì giống như một 
khối cứng và nó sẽ trở thành một chướng 
duyên. Thay vào đó, bạn nên có lòng khiêm 
tốn, lòng tin, tận tụy cùng giáo pháp. Vì ngã 
mạn là một đại chướng duyên, bạn nên tự 
kiểm điểm coi mình có tự cao hay không. 


Thế ngồi trong thiền quán rất là quan 
trọng. Không cân thiết ngôi kiết già, nhưng 
rất là quan trọng để thân phải thật thắng. 
Ngồi thắng lưng rất quan trọng dù chỉ trì 
chú, quán tưởng, hay thực tập thiền quán. 
Ngồi lưng thật thắng mới có thể có sự tĩnh 
giác, trực nhận, và chăm chú vào sự hành trì 


153 


cho phong đại chảy vào các đường kinh 
mạch vi tê đúng cách. 


Chúng ta cũng cần một sự tính tấn 
dõng mãnh như mặc áo giáp tinh tân. Giống 
như áo giáp vì khi chúng ta mặc áo giáp 
chúng ta có sự can đảm mạnh. Lý do để có 
sự tính tấn này là vì trong Kim Cang thừa 
dạy cách để đạt quả Phật trong đời nảy, vả 
khi nghe thế người ta cho rằng sẽ đạt mục 
tiêu sớm. Nhưng khi không như ý thì họ mất 
niềm tin. Vì thế chúng ta cần một sự tinh tân 
mạnh mà không mong cầu đạt kết quả sớm 
vì trước tiên chúng ta cân loại trừ tất cả tâm 
cầu nhiễm mả chúng ta đã tích trữ từ vô thi. 
Và rồi chúng ta phải tích tụ tất cả năng lực 
tốt, trí tuệ, v.v... để đạt quả vị Phật. Muốn 
đạt tất cả khả năng tích cực và loại trừ tất cả 
khả năng tiêu cực câu nhiễm, chúng ta cần 
sức mạnh của đại tỉnh tấn. Vì thế, chúng ta 
không nên nghĩ là sẽ đạt kết quả sớm trong 
sự hành trì. Chúng ta có thể thành công 
trong cuộc sống này trong Kim cang thừa, 
nhưng chúng ta cần phải có một nỗ lực lớn, 
một tinh tấn dũng mãnh giống như Ngài 
Milarepa, cái mà rất khó cho tất cả chúng ta 
dù có muốn cũng không thê ráng sức. 


154 


Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ 
đạt quả Phật nếu như chúng ta cô gắng tinh 
tân dõng mãnh như Ngài Milarepa và không 
có gì xảy ra, chỉ cần thực tập mỗi ngày một 
chút. Chúng ta có thể nghĩ “Tôi không có sự 
tinh tân như Ngài Milarepa, vì thế tôi không 
thể đạt kết quả gì”. Chúng ta không nên tin 
rằng không có sự tính tân thì dù có tu tập 
hay không cũng không gì khác biệt. Đức 
Phật cho biết dù chúng ta có tu tập, một chút 
cũng là tốt. Thí dụ, nếu chúng ta nghĩ tới sự 
tu hành hay dự tính đi tới một nơi nào đó, dù 
răng mới nghĩ nhưng chưa kịp đi, cũng sẽ có 
kết quả tốt. Giống thế, kết quả sẽ đến dù chỉ 
là ý nghĩ tới sự tu tập trong tương lai. Nói 
chung, dù chỉ bước vài bước tới con đường 
tu tập, thì theo lời đức Phật, nó sẽ mang đến 
kết quả tốt đẹp lợi ích. Vì thế, sự hành trì 
của chúng rất lợi lạc và chúng ta không nên 
cho nó không có điểm tốt hay không mục 
tiêu vì chúng ta không có sự tỉnh tấn như 
Ngài MIlarepa. 

Rất quan trọng để chúng ta tiếp tục 
không gián đoạn với sự thiền quán của 
chúng ta tốt hơn lả tinh tân thật dõng mãnh 
trong một giai đoạn và rồi bỏ đở vì không có 


155 


kết quả. Loại tinh tân này gọi là không lay 
chuyền, thường tinh tấn có thể khiến chúng 
ta luôn luôn duy trì sự tu tập của mình. 
Chúng ta cần sự tinh tấn nảy. Rất quan trọng 
để chúng ta có cả hai, sự tính tấn nảy và 
không có một chút bám víu nào vào những 
kinh nghiệm thiên quán cả./. 


156 


Lời cuối sách của người dịch: 


Cuối mùa Đông năm Ất Mùi, năm mới 
của kỷ nguyên mới. Con người có thể du 
lịch lên sao Hỏa. Một cuộc du hành đề thỏa 
mãn trí tò mò hay có thể sống trên đó và 
người ta có thể chi hàng vạn Mỹ Kim để chỉ 
khám phá trong một cuộc du hành. Nhưng 
có một cuộc du hành không tốn xu nảo để 
khám phá ra con người của chính mình, mà 
nếu không thì tất cả các cuộc du hành / du 
lịch trên toản cõi hành tính trong vũ trụ 
chắng những vô bổ mà còn chắng giúp gì 
cho chúng ta khi cân thiết, như sống thế nào 
để có hạnh phúc cho mình và người; và chết 
thế nảo để được bình an. Chúng ta thật thiếu 
tình thương chân thật đối với chính mình. 
Một tỉnh thương mà aI cũng mong muốn có 
được: sông hạnh phúc và chết không gì hồi 
tiếc, một mong câu thật đơn giãn mà ít 
người đạt được. 


Vậy thì có giá trị gì để du hành lên sao 
Hoả? 


157 


Cái gì quan trọng hơn? Một chánh kiến 
sảng suốt vê bản tâm mình, một thông, hiểu 
đúng về cái chết, một viên kiến thâm thấu về 
những bài giảng giáo lý về cách sông và 
cách chết để có thê ứng dụng, vì sông và 
chết là hai sự thật không thê tách rời cũng 
như thân vả tâm có ảnh hưởng mật thiết 
cùng nhau, cùng cách tạo điều kiện tốt nhứt 
để hoản thành sự mong cầu của con người 
chúng ta là: sống hạnh phúc và chết bình an. 


Chúng ta nói Phương Tây thật sự đã 
may măn được hưởng giáo lý Đông phương 
mà trước đây hơn 60 năm đã khép kín, bảo 
mật tại vùng núi tuyết Hy Mã Lập Sơn. Giờ 
đây, chúng ta nên sẵn lòng đón nhận một 
phần giáo lý ấy! Giáo lý mà hàng triệu 
người đã ngã gục vì lòng tin của họ đối với 
đức Phật, để giáo lý này vả tuệ giác đức Phật 
tuôn vào thế giới phương Tây, chúng ta nên 
năm bắt thời cơ đem lại lợi lạc cho chính 
mình lúc sống cũng như khi chết. Đây chính 
là mình thật sự biết thương mình, biết đem 
nên giáo lý nảy ra ứng dụng, nên giáo lý mà 
hàng bao người đã gục xuống đề bảo vệ giáo 
lý này giờ đây được tuôn vào Tây phương. 
Thế thì tại sao chúng ta không đón lấy thời 


158 


cơ, dành một phân thời gian cho việc fu tập 
nghiêm chỉnh, chuyển hóa cuộc sông trong 
một xã hội quay cuông, cuốn theo tốc độ hỏa 
tiễn cấp tiễn, và chuyền hóa, đối mặt với cái 
chết của mình một cách không sợ hãi lo âu. 


Mong sao cho tất cả mọi nĐƯỜI, nhất là 
những ai có duyên đọc được quyển sách 
này, hãy phát khởi tín tâm, trước tiên hướng 
về cho chính bản thân mình, thương lấy 
mình, đem giáo pháp ra ứng dụng cho thân 
tâm mình có được một cuộc sống hạnh phúc, 
mai sau được bình an như ý. 


Nguyện hồi hướng tất cả công đức này 
đên tât cả mọi loài hữu tình cùng vô tình, 
đông thành chánh giác. 


Ngày cuối Đông tại Linh Sơn, Worcester 


159 


Địa chỉ hiên lạc: 


Ven. Thích Nữ Trí Hòa 
16 Ruthven Ave. 
Worcester, MA 01606 
508.853.8120 
Email: trihoathich45()gma1l.com 
Web: linhsonmass.org 


160 


